


ĐỨC ĐALAI LAMA chủ giảng 
Hồng Như chuyển Việt ngữ 






ILLUMINATING THE PATH 


THẮP SÁNG ĐƯỜNG GIÁC NGỘ 











Đức Đalai Lama giảng về 5 

giáo pháp Lamrim, trình tự đường tu giác ngộ ặ 
TIẾNG VIỆT (VIETNAMESE ONLY) ặ 
hongnhu-archives B 


4Š 
5 
“ 
IHET 5 


Tifififififififiifififififififiifiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiifiifiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiifiiiiififififiiiiiittittifiifiiitttiiiiitiiiii7i7i7i7i7i7i7i7i7i7i7iiTtffftfĐi 


THẮÁP SÁNG ĐƯỜNG GIÁC NGỘ 


[ILLUMINATING THE PATH] 


Đức Đalai Lama giảng về giáo pháp Lamrim, 
trình tự đường tu giác ngộ 


Hồng Như chuyên Việt ngữ 


hongnhu-archives 


Ấn bản điện tử 2016 
FREE BOOK - NOT FOR SALE 
SÁCH ẤN TỐNG - KHÔNG BÁN 


Tùy nghỉ sử dụng với điều kiện giữ nguyên nội dung và không bán 


Prerequisites: Everyone can read 
Điều kiện hành trì: Mọi người đều có thể đọc 


Nguyên bản tiếng Anh 

ILLUMINATING THE PATH TO ENLIGHTENMENT 
by Tenzin Gyatso, His Holiness the Dalai Lama 
'Translated by Geshe Thupten Jinpa 

Thubten Dhargye Ling Archive, 

Long Beach, California 


Hồng Như Thubten Munsel chuyển Việt ngữ. 
Mọi sai sót là của người dịch 
Mọi công đức xin hồi hướng vô thượng bồ đè. 


Mục Lục 


LỜI MỞ ĐẦU 
Trách Nhiệm Làm Người Trong Thế Giới Ngày Nay ................... 9 
HỘI ĐẤT lá se so sosd0010y0g0ibxexibueteorlieisdbeusdsieilokouii 19 
1, TONG QU TT dc triEitáoiauggi5e0aAriBiosaitloagtssei 29 
Ý NGHĨA PHẬT PHÁP.........................- 2 + eEk+E£tE£EE+EeEEeEErEerkxee 32 
KIỀN THỨC VÀ KINH NGHIỆM.......................-- -s- s+s+zx2se¿ 36 
NÊN TẢNG CHUYÉN HÓA TÂM.......................-- --c s+escsse¿ 38 
TRUY TÌM CHÂN TƯỚNG THỰC TAI......................---- 2-5: 4I 
2. ĐẶC ĐIÊM PHÁP TU LAM-RIM.................................- 5° s<¿ 44 
ĐỨC ATISA VÀ ĐÈN SOI ĐƯỜNG GIÁC NGỘ ................. 44 
Ý NT ĐỒ va usaaagbignsaadeatibreiGhdokisoabsei 46 
Đối Tượng Tán Dương ........................--+©2+5s5seSccccescsecrcsrxeei 47 
Nhị ĐĐỂ.................... ST TT 1121111111111 1111.1111111 1 gtrei 50 
TT 1012202061232 0520 1uann tmoitatuani2A8: neo rosetae 52 
Tam Bảo: Phật Pháp TĂHG..............................- SẶ Sài sieeskree 35 
LAMA TÔNG KHÁCH BA và CHỨNG ĐẠO CA................. 57 
Xuất xứ Pháp Tu Lam-rim: Tản Dương Túc Giả Phi Phàm 
"”.ẽ..ẻ 60 
Tán Dương Giáo Pháp Vĩ Đại..............................ccc«cccsscesseese 79 
(96 Tờ" ẻẽẽẽố 83 
3. NƯƠNG DỰA ĐẠO SƯ............................-5e< se cescsscssrsecssrssessrsee 88 
ĐẠO SƯ THUYÉT CHÁNH PHÁP....................- --s2 s+s+tx2s+¿ 88 
CÁCH NƯƠNG DỰA ĐẠO SƯ......................... - cccscexcrerexee 95 
Phẩm Hạnh Chân Sư........................-- -- 5-2 +eEE+E£EE£EE£EeEEEErEerxxee 97 
PHẨM HẠNH ĐỆ TỬ.................................-- sec hà Š01/881ác 103 
DỰNG NÉN TẢNG NƯƠNG THẬY VỮNG CHẮÁC........... 107 
TỐT TT ca cx050nctapksssitfnchllostsestidrdlvl901886181ảa601608acfS0 i0 110 
4. KHỞI TÂM TU THEO PHẬT PHÁP...............................----s 114 
CĂN CƠ NGƯỜI CÂU PHÁP........................ -- - 2+ +: e+E+zxzxez 114 
KHỞI TÍN TÂM NƠI NGHIIỆP........................--2- 2 s+5++sz xe: 117 
BA MỨC DỘ QUÝ  Ÿ cá ssekcsea vest balksebexisaude 119 


GIÁ TRỊ KIẾP NGƯỜI NGẮN NGỦI.......................----- 5+: 121 


6 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


TU LÀ HÀNG PHỤC TÂM THỨC.......................-- 2-2 s2 se: 125 
CHIIẾT VÀ, TẠI SINH sáxsossvey do seolAadtnesesas 130 
MƯỜI HAI CHI DUYÊN KHỞI.........................--2- 2s s2 s2: 133 
5.QUT Y; NGHIỆP, GTÚTs6á0suedbbcnaaceaablooapetlse 134 
010 2E EU In NG TU Ư N6 va 134 
QUÁN CHIỀU NHÂN QUẢ........................-- 2 + s2 s+£+zxzxecceẻ 138 
THANH TỊNH NGHIỆP CHƯỚNG: Bốn Sám Lực............. 142 
HƠI ĐT s0 4ó Xà o6 00882/000105000M/0ia008000i016a2 (024 xảa 145 

6. TÌM ĐƯỜNG VƯỢT THOÁT LUÂN HỎI.......................... 146 
PHÁT TÂM CHÁN SINH TỬ........................- 22+ x+zxerxsrxeex 146 
HIẾU RÕ CHÂN TƯỚNG LUÂN HỎI........................-- ---- 148 
HỘI ĐA TP hủ tá sài le DOebeddiieoaibeifncedstsasoeikHedifiiisisjalsl 156 
T.PHATT TÂM BỘ ĐỂ si ssxsn2c 06a yg8006861356801ae 157 
GIÁ TRỊ TÂM BÒ ĐỀ..........................----- + Sex SE  cterxetg 163 

8. NGHI THỨC PHÁT TÂM BÒ ĐÈ ...............................--.-5---<c-< 169 
TẤN NHẤT vu: tái 6e 00 ng usosfskenho 66 EeSoiatausaixBl 169 
BẢY HẠNH PHÔ HIẺN ......................... 5-2 2S +E‡Eexe£EeExxeea 172 

‡J im li Phi saasftodeltoeplisasesaoysesrleesfae bai 172 

Củúng dường chư Phật...........................c- sà Sen eeskresee 172 

Sám hồi nghiệp chướng ............................--ccccccccecreereerrecreo 173 

1iÐy: HH. COHổ .QHCr0i16461565 52810605 60 sásilBoSuts ki skct Aá nu 173 

Thỉnh Phật chuyển pháp luân.................-.----- 55c +55 c++cs2 176 

Thành: Phát Trụ tổ autetbuslaixsaxddshaiBaoltydolo se 176 

Nôi hư 01BiGÔNE HE ca caseidesltlesab65usg6sESesàxacs 176 

NGHI THỨC PHÁT TÂM NGUYỆN BỎ ĐẼ ..................... 171 

9. HÀNH TRẠNG BÒ TÁTT.............................--s- <2 se seessecse=seese 178 
THƠ GIÓI BỘ TẤT s64 6sàxdg0i6sảs 033/200 sx 178 
NĂM HẠNH BA LA MẬT: Thí, Giới, Nhẫn, Tấn, Định. ..... 184 
NHI TH TH: 2.033610154005264 3860 ETS0A oto v§Ncuiácota xA6 táogeu seo BttsdEo 165 
J20701A61117188 1a nraennnene ren nh .ẽ. 186 

šÌHÌh NHỚH Gguùn dA4A1 50620 08Àđ08ntibnisadaitsdvlaSabrinfGii 186 

TÌlt: 170800 6u/ant5istl\fBeci0306/80600065s80611638//RQ0ð8g 187 

THẳNH :P) LH i06 Q1001819560140240101L46456.00841380L2v68144022064 186 

10. HẠNH TUỆ BA LA MẬTT...............................-- 2-5 ss°<sesssses 197 


GIÁ TRỊ CỦA TUỆ BA LA MẬTT....................- --s+s+z++s+sexxe: 197 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 7 


TÁNH KHÔNG QUA CÁC TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO......201 


THIẾT LẬP TÁNH KHÔNG QUA LUẬN LÝ..................... 209 
THIÊN QUÁN TÁNH KHÔNG...........................-- 2-2 + z+x+cxe2 217 
TUỆ CHỨNG TÁNH KHÔNG VƯỢT KHÁI NIỆM........... 220 
CHÍ QUÁN HỢP NHẤTT.......................... -- <6 +E+EkEe+E£Ecxerxerxe2 223 
KT C ANG TU  scozoi z3 ôasadvgi40020 ptNesbseebiee 225 
FIOIIA TP 0n 191056 06405520006) GMOSEbI0565866/Acc810 C8 228 
HỘI HƯỚNG s4 8adu02692002u is saoWaedasiiauadadai 230 


HỘI HƯỚNG CUÓI SÁCH ................................2-5- < << se se se se 232 


8 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


LỜI MỞ ĐẦU 
Trách Nhiệm Làm Người Trong Thế Giới Ngày Nay 


Kính chảo các anh chị. Tôi rất vui mừng được cùng ngồi 
với các anh chị ở đây hôm nay. Tôi tin rằng con người nói 
chung ai cũng như ai, tâm thức, tình cảm, tướng dạng đều 
tương tự như nhau. Lẽ đĩ nhiên vẫn có những điểm khác 
biệt nho nhỏ, ví dụ như màu da, nét mặt, nhưng nói chung 
aI cũng có hai mắt, hai tai, một mũi. Vì vậy tôi luôn cảm 
thấy vui mừng khi được gặp gỡ trao đổi với quí vị. Như 
vậy, tôi có cơ hội học hỏi nhiều điều mới, nhất là khi gặp 
được những câu hỏi về vấn đề tôi không ngờ đến. Thính 
giả thường có nhiều quan điểm tư duy mới mẻ, nhờ vậy 
tôi luôn được dịp suy nghĩ phân tích. Rất hữu ích. 

Tuy nhiên, xin cho tôi nói rõ một điều, gần như là lời cảnh 
cáo: quí vị không nên chờ đợi quá nhiều nơi tôi. Không 
làm gì có phép lạ. Tôi rất nghi ngờ những cái gọi là phép 
lạ. Người đến nghe pháp không nên nghĩ rằng Đalai Lama 
có phép thần thông, ví dụ như phép chữa bịnh. Chính tôi 
cũng không mấy tin nơi những người tự xưng mình có 
phép chữa bịnh. Trước đây ở Anh quốc, tôi có lần đề cập 


đên vân đê này, nói răng nêu có ai có phép thân thông 


10 2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


chữa bịnh, tôi cũng muốn nhờ người ấy chữa dùm tôi 
chứng ngứa da. Gãi ngứa tuy cũng thú, nhưng một vị cao 
tăng Ấn độ tên Long Thọ có nói như vầy: “gãi ngứa dù 
sướng đến đâu cũng không bằng đừng bị ngứa”. Cho đến 
bây giờ tôi vẫn chưa gặp được người giúp tôi chữa dứt 
chứng ngứa da. Nếu quí vị đến đây chỉ vì tò mò thì được. 
Tôi rất hân hạnh được tiếp chuyện cùng quí vị. Và tôi 
cũng muốn gửi lời cám ơn đến tất cả những ai đã góp phần 
tổ chức buổi gặp gỡ này. 

Điều căn bản nhất là ai cũng muốn sống một cuộc sống 
thành công hạnh phúc. Đây không những là mục đích 
sống mà còn là quyền tự nhiên của con người. Vấn đề 
đáng nói, là đạt hạnh phúc bằng cách nào đây? Sống trong 
thế giới hiện đại với tất cả những phát triển vật chất kỹ 
thuật vượt bực, con người dường như tin rằng vật chất là 
yếu tố duy nhất có thể đáp ứng mọi nhu cầu, mọi chí 
hướng của con người. Chúng ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào 
thế giới vật chất, tin tưởng quá nhiều nơi ấy. Khuynh 
hướng duy vật này mang lại đầy ảo vọng, hoản toàn không 
có cơ sở vững chắc. Kết quả là chúng ta bỏ quên mọi giá 
trị nội tại, bỏ quên thế giới tâm thức bên trong. 

Chúng ta lấy vật chất làm ý nghĩa của đời sống, vì vậy 
càng lúc cảng rời xa những giá trị căn bản của con người. 


Đương nhiên tiễn bộ vật chất thật sự quan trọng và cần 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 11 


thiết, nhưng vật chất vốn không đủ khả năng giải quyết 
mọi vấn đề. Phải phối hợp tiến bộ vật chất với tiến bộ tâm 
linh, có như vậy mới đạt được hạnh phúc trong cuộc sống. 
Do đó, song song với tiễn bộ vật chất, con người cần phải 
quan tâm đến những giá trị tinh thần. 


` 


Chữ “giá trị tinh thần” nói ở đây không nhất thiết phải liên 
quan đến tôn giáo. Giá trị tinh thần có hai loại, hoặc là tin 
nơi tôn giáo, hoặc không tin nơi tôn giáo. Không tin nơi 
tôn giáo vẫn có thê sống một đời sống đầy ý nghĩa, nhưng 
nếu không biết tới giá trị tinh thần căn bản của con người 
thì chắc chắn không thể đạt hạnh phúc. Đã làm người thì 
không thê quay lưng với vấn đề này. 


Vậy thế nào là giá trị tỉnh thần căn bản của con người? 
Giá trị tỉnh thần có hai mức độ. Mức độ thứ nhất là biết 
quan tâm đến kẻ khác, chia sẻ dùm bọc lẫn nhau, thấy tất 
cả đều là anh chị em trong cùng một gia đình nhân loại, 
luôn tôn trọng, tha thứ lẫn nhau, biết sống có kỷ luật. 
Ngay như loài vật cũng có thể có được những đức tính 
này. Tuy vậy, ở mức độ thứ hai, loài người đặc biệt có trí 
thông minh, hiểu được hậu quả lâu dài của việc mình làm, 
vì vậy có thể tự tăng cường tánh tốt, hạn chế tánh xấu. 
Nhìn trên khía cạnh này, khả năng của loài người tỉnh tế 


hơn loài vật rât nhiêu. 


12_ 2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Dù là người hay súc vật, ai ai cũng mang cùng một 
nguyện vọng là muốn được hạnh phúc. Đây là nguyện 
vọng chung của tất cả mọi loài hữu tình. Nhưng con người 
và súc vật khác nhau ở frí thông mình. Không phải chỉ con 
người mới biết mong cầu thỏa mãn giác quan; xét trên 
lãnh vực này, người và súc vật chăng khác nhau bao 
nhiêu. Tuy vậy, con người vẫn khác súc vật ở chỗ biết vận 
dụng trí thông minh thể thực hiện nguyện vọng tự nhiên 
của mình. Con người có khả năng nhìn vào thái độ và 
hành động của mình mà đoán được hậu quả trước mắt 
cũng như hậu quả lâu dài. Đây mới chính là đặc điểm của 
loài người. Biết tận dụng khả năng đặc biệt này mới thật 


sự xứng đáng làm người. 


Ngoài ra còn một điểm quan trọng khác: khổ đau và hạnh 
phúc có hai loại, khổ đau hạnh phúc thể xác, liên quan đến 
giác quan, và khổ đau hạnh phúc tinh thần. Nếu quí vị 
chịu khó nhìn lại sự việc xảy ra hàng ngày, sẽ thấy tỉnh 
thần quan trọng hơn thê xác. Khi vui vẻ ôn định, chúng ta 
dễ dàng chịu đựng những bức rức đớn đau thể xác. Khi 
tâm trí xáo trộn bất an, dù hoàn cảnh bên ngoài có tốt đẹp 
thuận tiện đến đâu chăng nữa, nhiều bạn, nhiều tiền, nhiều 
danh vọng... chúng ta vẫn không thấy hạnh phúc. Vậy 
kinh nghiệm giác quan dù mãnh liệt đến đâu vẫn không 


thê lắn át kinh nghiệm tâm thức. Chính lãnh vực tâm thức 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 13 


này là nơi mà trí thông minh của con người đặc biệt có 


tâm vóc ảnh hưởng lớn rộng. 


Trí thông minh con người tự nó không tốt không xấu. Đây 
chỉ là một dụng cụ, dùng trong mục tiêu xây dựng hay phá 
hoại đều được. Ví dụ có rất nhiều loại khổ đau sinh ra từ 
khả năng dự phóng về tương lai, mang lại hoài nghi, hy 
vọng, thất vọng, sợ hãi. Súc vật không có vấn đề này. Súc 
vật miễn có miếng ăn nơi ở là hài lòng yên ôn. Con người 
dù dư miếng ăn, nhiều bạn tốt, vẫn vất vả với biết bao 
nhiêu kỳ vọng chỉ li phức tạp, không thể an định. Trí 
thông minh con người trong trường hợp này là nguyên do 
tạo lo lắng phiền não. Không thể dùng phương tiện vật 
chất để hóa giải loại khổ đau phát sinh từ trí tưởng tượng 
quá độ này. Vì vậy mà nói trí thông minh con người tạo 
ảnh hưởng rất lớn, có khi tích cực, có khi lại rất tiêu cực. 
Muốn vận dụng trí thông minh theo chiều hướng tốt đẹp, 
phải có một thái độ tinh thần tương xứng. Muốn đời sống 
hạnh phúc — ngày hạnh phúc, đêm cũng hạnh phúc — quan 
trọng nhất là phải phối hợp trí thông minh với những giá 
trị tinh thần căn bản. Nếu trong ngảy tâm trí chúng ta an 
lạc ôn định, thì giấc ngủ về đêm cũng sẽ đây an lạc. Nếu 
trong ngày tràn đầy sợ hãi bất an, những xáo trộn này sẽ 
nối tiếp vào giấc ngủ. Muốn một ngày hai mươi bốn tiếng 
hạnh phúc, chúng ta phải biết chọn cho mình một thái độ 
tinh thần thích đáng. 


14_ t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Thay vì từng phút từng giây trong ngày đều nghĩ đến tiền 
tài vật chất, chúng ta nên dành thì giờ nhìn lại thế giới nội 
tâm. Có rất nhiều câu hỏi đáng được đặt ra, như "tôi là 
ai?" "đâu là cái tôi của tôi?" Thông thường chúng ta vẫn 
thấy cái tôi đương nhiên phải có, cảm thấy bên trong mình 
có một cái gì chắc thật, biệt lập, làm chủ thân tâm này, 
làm chủ tiền tài sở hữu kia. Rất nên xét lại xem cái tôi quí 
giá đầy quyền lực thật sự đang ở đâu. Cũng cần xét lại 
xem “tâm là gì? tâm ở đâu?”, vì năng lực phá hoại lớn 
nhất đến từ tâm phiền não. Phiền não nổi lên là chúng ta 
biến thành nô lệ của phiền não, tựa như kẻ điên khùng. Vì 
vậy mỗi khi phiền não phát sinh, rất nên nhìn lại xem 
“phiền não này từ đâu mà có?” 

Giá trị căn bản của con người là biết quan tâm chia sẻ với 
nhau. Muốn phát huy giá trị này chỉ có một chìa khóa duy 
nhất, đó là tình thương yêu gần gũi dành cho nhau. Đức 
tính này ai cũng sẵn có khi nhập thai mẹ. Nhiều nhà 
nghiên cứu y học hiện đại nói rằng thai nhi có khả năng 
nhận biết giọng nói của mẹ. Điều này cho thấy trẻ từ trong 
thai đã có được cảm giác gần gũi thương yêu mẹ. Khi 
chảo đời, trẻ sơ sinh tự nhiên biết tìm sữa mẹ. Người mẹ 
cũng cảm thấy dạt dào thương yêu con, nhờ vậy dòng sữa 
tuôn trào. Nếu giữa mẹ và con có một bên thiếu đi tình 
thương yêu gần gũi, đứa bé sẽ không thể sống sót. Chúng 


ta ai cũng băt đâu đời sông như vậy, sẽ không thê sông 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 15 


còn nếu thiếu tình thương yêu. Ngoài ra, y học cũng 
thường nói đến mối tương quan chặt chẽ giữa tinh thần và 
sức khỏe. Ví dụ trạng thái sợ hãi hay nóng giận đều gây 
hại cho sức khỏe. Ngoài ra, nếu phiền não tác động quá 
mạnh, nhiều bộ phận trong não bộ sẽ bị tắt nghẽn, trí 
thông minh không thể hoạt động bình thường. Kinh 
nghiệm hàng ngày cho thấy phiền não có thể khiến căng 
thẳng khó chịu, gây chứng rối loạn đường ruột hay chứng 
mắt ngủ, khiến nhiều người phải dùng thuốc ngủ, thuốc an 
thần, hay tệ hơn, đưa đến tình trạng nghiệp ngập. 


Hơn nữa, lúc đang phiền não, cơ thể thường bị xáo trộn, 
dễ gây chứng huyết áp cao cùng nhiều chứng bịnh khác. 
Có một y học gia trong một buổi thuyết trình đã đưa ra kết 


ng 


quả nghiên cứu như sau: những người hay dùng chữ “tôi 
và “của tôi” thường nhiều hy vọng bị chứng đứng tim hơn 
người khác. Vậy nếu quí vị muốn bị đứng tim, cách hay 
nhất là niệm mấy chữ đó liên tục như niệm chú: “tôi, tôi, 
tôi, tôi, tô1, tôi”. 

Nếu tự cho mình là cao quí tuyệt vời, tự nhiên tầm nhìn sẽ 
hạn hẹp, bất cứ vẫn đề nhỏ nhoi nào cũng biến thành to 
lớn khó chấp nhận. Ngược lại, nếu mở rộng tâm trí, nhìn 
vấn đề từ một tầm nhìn lớn rộng, vấn đề sẽ trở nên bé nhỏ 
vô nghĩa. Thay vì lo lắng cho riêng mình, tốt hơn nên 


chuyển thái độ vị kỷ thành thái độ vị tha cho tâm trí 


16 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


thoáng rộng, được như vậy mọi vấn đề riêng tư cá nhân sẽ 
trở thành việc nhỏ, dễ giải quyết. 

Sống một đời sống vị tha thì người đầu tiên hưởng lợi thật 
ra vẫn là chính mình. Nhiều người tưởng rằng tâm từ bi 
chỉ mang lợi đến cho người nhận, tưởng đây là nếp sống 
lý tưởng dành cho những ai chỉ biết sống vì người khác, 
không thích hợp với người chưa hoàn toàn quên mình, vì 
mọi lợi lạc đều đồ hết về phía người nhận. Nghĩ như vậy 
là lầm. Lợi lạc trước tiên vẫn đồ về phía người tu tâm từ 
bị. 

Vì khi tu tâm từ bi, tâm trí của chúng ta sẽ mở ra rộng lớn, 
sẽ luôn cảm thấy an vui thoải mái trước loài người và 
niềm vui của kẻ khác, vì vậy khi gặp gỡ tiếp xúc với bất 
kỳ một ai, ta cũng sẽ thấy như vừa gặp lại anh em, dễ dàng 
vui vẻ nói chuyện. Ngược lại nếu chỉ biết đến mình, tắm 
lòng khép chặt, gặp gỡ tiếp xúc với người đồng loại thật là 
một việc làm vất vả khó khăn. 

Khởi tâm tu hạnh từ bị sẽ tức thì có được sức mạnh bình 
an nội tại. Đương nhiên người khác cũng sẽ gián tiếp được 
lợi, nhưng hưởng nhiều lợi lạc nhất vẫn là bản thân người 
tu. Vì vậy, nếu chúng ta thật sự quan tâm đến tương lai và 
hạnh phúc của chính mình thì phải sống sao cho tâm từ bi 


trở thành trọng tâm của đời sống tinh thần. Tôi thường vẫn 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 17 


nói đùa răng nếu quí vị thật sự ích kỷ, hãy ích kỷ cho 
thông minh, đừng ích kỷ một cách rồ dại. 


Thực tế là như vậy. Quí vị cứ hãy suy nghĩ cho tận tường 
rồi mang ra thí nghiệm thử xem sao. Rồi sẽ có lúc quí vị 
hiểu rõ hơn những gì tôi đang nói ở đây. 

Tôi năm nay đã sáu mươi bốn tuổi [năm 2000], thêm vải 
ngày nữa là đầy sáu mươi lăm. Cuộc đời tôi không mấy 
lúc được bình an. Những khó khăn trong cuộc đời của tôi, 
có lẽ quí vị đã từng nghe nói. Năm mười lăm tuổi, tôi mất 
tự do. Năm hai mươi bốn tuôi, tôi mất xứ sở. Đến nay đã 
bốn mươi mốt năm sống đời lưu vong, tin nào từ đất mẹ 
gửi ra cũng đều là tin buồn. Tuy vậy, tâm trạng tôi vẫn ôn 
định. Tin buồn đến rồi đi, không vướng lại trong tâm. Rốt 


lại, quân bình nội tại vẫn không bị ảnh hưởng. 


Được như vậy không phải nhờ thành tựu gì đặc biệt. Tôi 
thường đùa với các bạn người Hoa về chữ “hoạt Phật”, có 
nghĩa là “Phật sống”. Chữ này tự nó rất nguy hiểm, hoàn 
toàn saI. Tiếng Tây tạng gọi “lam” [lạt-ma], tiếng Phạn 
gọi “øguru”, hoàn toàn không mang ý nghĩa “Phật sống”, 
chăng hiểu làm sao từ hai chữ này mà lại gọi thành “Phật 
sống”. Nói cho cùng, gọi sao cũng được, là Phật sống, là 
vua trời, hay ác qui, cũng không sao. Sự thật tôi chỉ là một 
con người, một người xuất gia đơn giản vậy thôi. Giữa quí 


vị và tôi không có gì khác cả. Nhìn vào kinh nghiệm bản 


18 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


thân, tôi thấy nêu chịu khó quan tâm đến thế giới của tâm 
thức, đời sống sẽ an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Xã hội vật 
chất tân tiến mang đến cho quí vị nhiều điều hay, và sẽ 
còn phong phú mỹ mãn hơn nhiều nếu thêm vảo đó quí vị 


biết quan tâm đến đời sống tinh thân. 


Trên thế giới có nhiều nơi đến cả nhu cầu vật chất tối 
thiểu cũng khó mà có được. Con người phải tranh đấu cho 
Sự sống còn; tất cả năng lực, tâm trí đều đô dồn về mục 
tiêu đó, không còn chỗ để mà đề ý đến vấn đề tỉnh thần. 
Ngược lại, đời sống ở các quốc gia đạt đến trình độ phát 
triển vật chất rất cao, nên sinh hoạt xã hội cũng thoải mái 
hơn nhiều. Nhưng cũng vì vậy mà con người ở đây gặp 
nhiều vấn đề tình cảm tỉnh thần hơn, đồng thời cũng có 
nhiều cơ hội để quan sát thế giới nội tâm hơn. 

Tâm thuần thì sẽ an lạc. Tâm an lạc thì gia đình an lạc, 
cộng đồng an lạc. Đây là nền tảng của hòa bình nhân loại. 
Với sức mạnh nội tại, chúng ta có thê đối đầu với những 
vẫn đề thuộc phạm vi gia đình, xã hội, hay thuộc phạm vi 
quốc tẾ, bằng thái độ thực tế và hữu hiệu hơn. Bất bạo 
động không đồng nghĩa với thụ động. Phải biết đối thoại 
trong tỉnh thần hòa giải để giải quyết mọi vẫn đề. Đây mới 
chính là ý nghĩa của tinh thần bất bạo động, là suối nguồn 


hòa bình cho nhân loại. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 19 


Đây cũng là thái độ thích đáng khi đối diện với vấn đề môi 
sinh. Chúng ta luôn nghe nói về môi trường tốt đẹp, về 
hòa bình nhân loại, tinh thần bất bạo động, v.v. nhưng 
những mục tiêu như vậy không thể đạt đến bằng chính 
sách quốc gia hay giải pháp Liên hiệp quốc, mà phải dựa 
vào sự chuyên hóa của cá nhân từng người. Bao giờ dựng 
xây được một xã hội hòa bình, con người biết đối thoại để 
thương lượng giải quyết mọi vấn đề, chừng ấy mới có thê 
thật sự nói đến chuyện giải trừ vũ khí - bắt đầu từ phạm vi 
quốc gia, rồi đến từng khu vực quốc tế, rồi cuối cùng là 
toàn cầu. Những điều này sẽ không thể nào thực hiện được 
nếu từng cá nhân con người không chịu cố gắng chuyển 


hóa tâm thức của chính mình. 


HỎI ĐÁP 

Hỏi. Người dân nước Mỹ có thể làm gì để hóa giải tình 
trạng bạo động xảy ra quá nhiều trên đất Mỹ? 

Đáp. Tôi nghĩ tôi vừa mới trả lời xong câu hỏi này, không 
có câu trả lời nào khác. Chuyển hóa tâm thức là việc quan 
trọng nhất cần phải làm. Làm sao để chuyển hóa tâm 
thức? Làm sao có thê đưa việc này vào gia đình và trường 
học? Ở đây, giải pháp nằm ở phạm vi giáo dục. Không thể 
nhờ cầu nguyện hay thiền quán mà phải dựa vào một hệ 


thống giáo dục hữu hiệu. Cơ quan giáo dục ở mọi tầng 


20_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


lớp, mọi trình độ, phải giữ vai trò chính yếu trong việc cổ 
động phát huy giá trị tỉnh thần nhân loại, dưới dạng đạo 
đức phi tôn giáo. Tôi không phải là nhà giáo dục, nhưng 
loài người thật sự cần bàn luận nghiêm trọng hơn về việc 
cải tiến mở rộng chương trình giáo dục. Báo chí phim ảnh 
cũng có khả năng đóng góp quan trọng trong việc đề cao 
giá trị con người. Ngoài ra, tôi không rõ có việc gì khác có 
thể làm được. 

Hồi. Sống trong xã hội tiêu thụ này, làm sao có thể chế 


ngự được những ham muốn ràng buộc vật chất ? 


Đáp. Nói về công phu thiểu dục tri túc [ít muốn biết đủ], 
xét trên một khía cạnh nào đó có thể nói răng sống trong 
xã hội vật chất lại dễ tu hơn. Ở xã hội thiếu kém, con 
người không có cơ hội nhìn ra giới hạn của vật chất, 
ngược lại sống trong xã hội vật chất dư thừa con người có 
thể hiểu được một cách dễ dàng rằng vật chất thật ra 
không đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho con người. Vì 
vậy tôi nghĩ sống trong xã hội sung túc lại dễ tu hơn. 
Đương nhiên việc này còn tùy ở cách suy nghĩ riêng của 
mỗi người. 

Ngoài ra, nói rằng nền văn hóa Tây phương là nền văn hóa 
tiêu thụ, nói như vậy có khi chỉ là do tưởng tượng. Người 
ta dựng đứng sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông — 


Tây, rôi người Tây phương quí vị lại cứ tin vào đó. Quí vị 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 21 


cho răng đời sông của mình bị giá trị vật chât chi phôi, 
gán hình ảnh này lên nên văn hóa của chính mình, biên 
thành định kiên. 


Trong số những người bạn Tây phương của tôi, có nhiều 
người chuyên tâm nỗ lực tu hành theo Phật pháp. Họ đạt 
nhiều kinh nghiệm thâm sâu, kiên trì chỉ quán, và luôn 
sống đúng theo kinh nghiệm có được qua thiền định. 
Những người như vậy Đông Tây đều có. Bản chất của con 


người đêu như nhau. 


Hỏi. Gần đây có nhiều người Mỹ sống nhờ thuốc an thần. 
Có người vì vấn đề sức khỏe trầm trọng, có người chỉ vì 
muốn giải quyết vấn đề cho mau chóng. Xin ngài cho biết 
ý kiến về việc nảy. 

Đáp. Nói về những loại thuốc như thuốc an thần, đương 
nhiên phải xét từng hoàn cảnh khác nhau. Có trường hợp 
khủng hoảng vì thiếu quân bình vật lý hay sinh lý trong cơ 
thể. Gặp trường hợp này, thuốc an thần có thể giúp ích cho 
người bịnh, đây là phương pháp trị liệu có hiệu quả. Tuy 
vậy cũng có nhiều trường hợp khủng hoảng không vì 
nguyên nhân sinh lý mà vì tâm lý. Nếu là như vậy, áp 
dụng phương pháp thiền quán, luyện tâm, sẽ hữu hiệu hơn 


là dùng thuốc an thân. 


Riêng những người dùng thuốc an thần chỉ để tìm cảm 


giác thoải mái, tìm lối thoát đễ dàng, rõ ràng đây là trường 


22_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


hợp lạm dụng thuốc. Lấy thuốc làm lối thoát, sẽ chẳng 
thoát được bao lâu. Thuốc còn trong cơ thể thì còn thấy 
thoải mái, đến khi thuốc tan hết lại rơi về trạng thái trước 
đây. Áp dụng phương pháp luyện tâm hữu hiệu hơn nhiều. 
Trạng thái an lạc đến từ thiền định luôn kéo dải lâu hơn, 


khi qua rôi vân có thê nhớ lại được, vẫn còn tạo tác dụng. 


Hỏi. Nếu người xứ Mỹ muốn tu theo Phật giáo nhưng lại 
không muốn sống theo nền văn hóa Tây tạng, ngài thấy 


làm như vậy có được không? 


Đáp. Đương nhiên là được. Ví dụ như Tứ Diệu Đế, chẳng 
có gì là của riêng nền văn hóa Tây tạng cả. Phật giáo 
không phân biệt Tây tạng hay Ấn độ, Đông phương hay 
Tây phương. 


Hỏi. Khi chêt, cư sĩ tại gia làm cách nào đê an trú trong an 


lạc, thoát mọi xao xuyên sợ hãi? 


Đáp. Như lúc nãy tôi có nói, nếu trong ngày tâm trí an 
định, thì khi ngủ giấc mơ cũng sẽ an định. Từ đó suy ra, 
nếu trong đời sống hàng ngày tâm trí của bạn an định thân 
thiện, thì khi chết bạn cũng sẽ được như vậy. Đây là cách 
tốt nhất để chuẩn bị một cái chết bình an. Nếu sống với lo 
âu hận thù, đầy tâm lý ác hiểm, khi chết sẽ khó mà cảm 


thấy bình an. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 23 


Là một tỷ kheo tu theo Phật giáo, tôi tin có đời sau. Đặc 
biệt là Phật giáo mật tông có nhiều pháp tu chuẩn bị cho 
cái chết, người tu phải thường xuyên tu tập cho thật thuần 
thục, đến khi chết sẽ theo thói quen mà làm theo như vậy. 
Do đó tôi vẫn đều đặn mỗi ngày thiền quán về quá trình 
chết và tái sinh. Làm như vậy là để chuẩn bị cho lúc chết, 
nhưng vẫn không thê biết chắc khi đối diện với cái chết tôi 
sẽ như thế nào. Nhiều lúc tôi cảm thấy khi cái chết đến, tôi 
sẽ rất nôn nao không biết mình có đủ khả năng thực hành 


tất cả những gì mình đã học hay chưa. 


Hỏi. [...| Xin hỏi có cách nào khác đê kiêm soát khoảng 


cách ngày càng tăng giữa giàu và nghèo? 


Đáp. Đây là câu hỏi rất quan trọng. Ai cũng thấy thế giới 
ngày nay có một khoảng cách rất lớn giữa những quốc gia 
giàu mạnh và những quốc gia chậm phát triển. Rồi giữa 
những người sống chung trong cùng một quốc gia, khoảng 
cách giữa giàu và nghèo cũng rất lớn. Ở Mỹ, ví dụ vậy, 
con số những nhà tỷ phú càng lúc cảng tăng, trong khi 
người nghèo lại cảng thêm nghèo. Hôm nọ tôi có gặp một 
người bạn cũ, kế tôi nghe công việc cô ấy làm ở thành phố 
Washington. Cô ấy theo công việc thường phải viếng 
thăm nhiều gia đình, có những nơi hoàn cảnh sống tôi tàn 


quá mức tưởng tượng, không thể là nơi chốn dành người 


24_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


ta ở. Cô ấy kế lại mà nước mắt chảy quanh, tôi nghe cũng 


rât xúc động. 


Sự cách biệt quá lớn giữa giàu và nghèo không những trái 
đạo đức, mà còn rất bất tiện. Chúng ta cần suy nghĩ nhiều 
hơn về vấn đề này. Tôi nghe nói ngày nay có nhiều đại gia 
tộc sẵn sàng san sẻ một phần gia sản của họ. Năm ngoái, 
vài người bạn ở Chicago cho biết có vải gia đình giàu có 
biết can đảm san sẻ. Đây là điều rất tốt. Thái độ từ bi như 
vậy càng phát triển thì hố ngăn giữa giàu và nghèo sẽ càng 
giảm thiểu. 

Tuy vậy, nếu xét trên lãnh vực quốc tế, tôi nghĩ các quốc 
gia nghèo phải đóng vai chủ động, đặc biệt là trên phương 
diện giáo dục. Gần đây khi đi qua các nước vùng Nam Phi 
và các nước khác ở Châu Phi, tôi nhận thấy có sự cách 
ngăn quá lớn giữa giới trí thức và quần chúng. Người 
nghèo phần lớn không có chút tự tin nào cả. Phải dựa vào 
giáo dục để thay đổi thái độ mặc cảm của người nghèo. 
Trong trường hợp ngày, người giàu có thể giúp kẻ nghèo 
bằng cách chu cấp phương tiện và dụng cụ giáo dục đào 


tạo. 


Vân đề này tự nhiên dân đên vân đê nhân sô. Hiện nay trái 
đât có trên sáu tỉ người. Đây là vân đê cực kỳ nghiêm 
trọng. Nêu chúng ta nâng cao mức sông của người nghèo 


ở xứ nghèo lên cho băng với mức sông của người giàu ở 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 25 


các nước phía Bắc, chắc chăn tài nguyên của trái đất sẽ 
không đủ cung cấp cho tất cả mọi người. Những vấn đề 
như vậy đến từ sự thiếu ý thức, vì con người không biết 
dùng trí thông minh của mình cho đúng cách. Tất cả mọi 
quốc gia, đặc biệt là những quốc gia nghèo, thường có 
khuynh hướng nhìn vào tương lai ngắn hạn thay vì quan 
tâm đến chuyện về lâu về dài. Tuy nhiên, nhờ giáo dục, có 
thê là vẫn có giải pháp. 

Hỏi. Thưa đức Đalai Lama, đã có rất nhiều cuộc chiến 
tranh nhân danh tôn giáo, ngài có thể giải thích vì sao Tây 
tạng lại không chọn một giải pháp dứt khoát hơn đề dành 
lại tự do? 


Đáp. Thứ nhất, tôi tin rằng bản tánh của con người vốn 
hiền lành thân thiện, vì vậy phương pháp bạo động đi 
ngược với chân tánh của con người. Thứ hai, nhìn vào lịch 
sử của nhân loại sẽ thấy vũ trang quân lực rất khó mang 
lại hòa bình lâu dài. Hơn nữa, thế giới ngày nay mọi quốc 
gia đều liên hệ chặt chẽ với nhau, ranh giới càng lúc càng 
mỏng đi. Nói về kinh tế thì ranh giới giữa các quốc gia nói 
chung là không có. Thêm vào đó, tiến bộ truyền thông và 
phát triển du lịch đã khiến cho thế giới này biến thành một 
cộng đồng nhân loại duy nhất. Vì vậy khái niệm về độc 


lập không còn nhiều ý nghĩa trong thế giới ngày nay. 


26 x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Mọi sự đều liên hệ chặt chẽ với nhau. Khái niệm “chúng 
ta” và “họ” trở nên vô nghĩa. Chiến tranh là chuyện quá 
thời, vì nước láng giềng đã biến thành một phần của chúng 
ta. Điều này thể hiện rất rõ trên lãnh vực kinh tế, giáo dục 
và môi sinh. Đối với nước láng giềng, chúng ta có thể có 
những mâu thuẫn ý thức hệ, nhưng nói về lãnh vực kinh tế 
và môi sinh, thì rất cả đều găng liền với nhau. Hủy hoại 
nước láng giêng là tự hủy hoại chính mình. Đây thật sự 
không phải là hành động thông minh. 


Ví dụ trường hợp của Kosovo. Sự can thiệp quân lực của 
Mỹ được xem như một loại giải phóng nhân quyên, dựa 
vào vũ lực. Hành động này có thể là đầy thiện chí, mục 
tiêu nhắm tới có thể cũng chính đáng, nhưng vì phương 
tiện bạo động nên thù hận thay vì lắng xuống lại tăng 
thêm. Ngay từ đầu tôi đã rất ngần ngại trước giải pháp bạo 
động. Nói chung bạo động là giải pháp quá thời, không 
thích hợp với hoàn cảnh thế giới hiện nay. 


Trong trường hợp Tây tạng, dù muốn dù không chúng tôi 
vẫn phải sống cạnh các anh chị em Trung quốc. Tây tạng 
tiếp xúc với Trung quốc từ hơn hai ngàn năm nay. Mối 
giao thiệp này có khi vui, có khi không mấy vui, nhưng dù 
sao chăng nữa, Tây tạng và Trung quốc vẫn luôn là hai 
nước láng giềng. Vì vậy muốn giữ lại tình hữu nghị hòa 


bình giữa hai nước, điều quan trọng hàng đầu là phải để ý 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 27 


khi tranh đấu cho tự do, nhất thiết không dùng tới giải 
pháp bạo động. 


Ngoài ra, để giải quyết vẫn đề mâu thuẫn gữa Tây tạng và 
Trung quốc, điều tối quan trọng là phải được sự ủng hộ 
của người dân Trung quốc. Sự ủng hộ này càng lúc càng 
tăng, đây là điều rất đáng mừng. Nếu bây giờ Tây tạng 
dùng phương pháp bạo động, gây đồ máu cho người dân 
Trung quốc, thì tầng lớp trí thức Trung Hoa dù có công 
nhận công cuộc tranh đấu dành tự do của người Tây tạng 
là đúng, dù thấy được nỗi khổ của người Tây tạng trong 
thời gian gọi là “giải phóng hòa bình”, họ vẫn sẽ không 
thể ủng hộ, vì đồng bào của họ đang khổ vì bị người Tây 
tạng thảm sát. Vì vậy, dùng phương pháp bất bạo động 


trong quá trình tranh đấu cho tự do là điều tối quan trọng. 


Hồi. Làm sao có thê vừa sống trong thế giới bận rộn này, 
vừa có thể phát huy đời sống tinh thần? Có câu thần chú 
ngắn gọn đơn giản nào có thể đọc khi thức dậy buổi sáng 


và trong ngày nhiếp tâm theo đó đề giữ bình an? 


Đáp. Điều này có thê làm được nhờ huấn luyện tâm thức. 
Bắt đầu bằng cách thức dậy thật sớm. Thomas Merton, 
một vị tu sĩ dòng tu Luyện tâm [Trappist], thức dậy lúc 
2:30 sáng, đi ngủ lúc 7:30. Thời khóa biểu của tôi trễ hơn 
một tiếng, tôi thức dậy lúc 3:30 sáng, và đi ngủ lúc 8:30. 
Phật tử tại gia phải cố gắng hy sinh sinh hoạt giải trí buổi 


28_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


tôi, đi ngủ cho sớm. Nêu thật sự thích giải trí buôi tôi, có 


thê tự cho phép mình mỗi tháng thức khuya một lần. 


Ngủ sớm buổi tối, rồi buổi sáng thức dậy cho thật sớm, 
thử quán sát đời sống của mình và chính mình, như tôi có 
đã nói qua. Quán sát, phân tích. Phải nên như vậy. Tôi 
không biết có cách tu nào đơn giản hơn. Hơn nữa, tôi rất 
nghi ngờ khi có người cho rằng chỉ cần nhắm mắt lại là 
vấn đề sẽ tức khắc tự giải quyết. Vấn đề chỉ có thể được 
giải quyết nhờ thuần dưỡng một thái độ tâm thức thích 
đáng. Việc như vậy đòi hỏi rất nhiều thời gian và công 
khó. 

Hồi. Ngài bỏ rất nhiều thì giờ lo cho người khác. Nếu ngài 
có thời gian dành cho chính mình, ngài sẽ làm gì? 

Đáp. Tôi sẽ ngủ một giắc thật dài. Hôm trước tôi từ Ấn độ 
bay qua Nữu ước. Đường bay rất dài, tôi mệt lã. Tôi vào 
giường lúc 5giờ 30 tối và thức dậy vào lúc 4 giờ 30 sáng 
hôm sau, ngủ suốt II tiếng đồng hồ. Nếu tôi có thì giờ 
dành riêng cho mình, tôi sẽ ngủ một mạch 10 tiếng. Ngoài 
ra, đương nhiên trong cuộc sống hàng ngày, thiền định 
cũng là một phương pháp rất hữu hiệu để nghỉ ngơi. Khi 
ngồi thiền, người tu quán tâm và quán ngã. Nếu quán đúng 
cách, sẽ cảm thấy rất thoải mái. Nhưng nếu làm không 


đúng cách, sẽ cảm thấy mệt hơn. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 29 


Hồi. Đâu là hành động duy nhất mỗi người trong chúng ta 
đều có thể làm theo trong tỉnh thần gánh vác trách nhiệm 
toàn cầu? 

Đáp. Điều mà cá nhân mỗi người có thể làm, là quan tâm 
đến vẫn đề môi sinh trong đời sống hàng ngày. Bản thân 
tôi không bao giờ xả nước trong bồn đề tắm, chỉ tắm vòi 
sen. Tắm bồn tốn rất nhiều nước, trong khi đó có nhiều 
nơi trên thế giới không đủ nước để uống. Điện cũng rất 
quan trọng. Tôi luôn tắt đèn khi ra khỏi phòng. Những 
việc như vậy trở thành chuyện tự nhiên trong đời sống 
hàng ngày, tôi chỉ làm theo phản xạ, không cần phải suy 
nghĩ. Đó là những đóng góp nhỏ của tôi cho môi trường 


sông. 


1. TÔNG QUAN 

Tu học theo Phật Pháp có thể ví như một công trình xây 
dựng tâm thức. Thực hiện công trình này không phải dễ, 
nhưng nhìn trên một khía cạnh nào đó thì cũng không phải 
là khó khăn gì cho lắm. Ví dụ công trình này không cần 
tiền, không cần nhân công, cũng không cần kỹ sư kỹ thuật 
gì cả. Tất cả những gì cần có đều đã có, ngay trong tâm 
của chúng ta đây. Chỉ cần cố gắng cho đúng cách, ý thức 


rõ việc phải làm, là có thê dễ dàng chuyển hóa tâm. 


30_ x~› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Có khi tôi cảm thấy ngần ngại khi giảng pháp cho người 
Tây phương, vì tôi cho rằng đi theo truyền thống tôn giáo 
của mình dù sao vẫn tốt hơn và an toàn hơn. Tuy vậy, 
trong số hàng triệu người sống tại các nước Tây phương, 
tự nhiên sẽ có một số ít thấy Phật giáo thích hợp với họ. 
Như Tây tạng cũng có một số người không theo Phật giáo 
mà theo Hồi giáo. Nếu quí vị chọn Phật giáo làm tôn giáo 
của mình, dù sao vẫn nên giữ lòng tôn trọng đối với những 
tôn giáo lớn trong nhân loại. Dù không thích hợp với mình 
thì vẫn thích hợp với người khác, vẫn mang lợi lạc đến 
cho hàng triệu người trong quá khứ và còn sẽ tiếp tục 
mang lợi lạc cho loài người trong tương lai. Vì vậy phải 


luôn tôn trọng các tôn giáo khác. 


Giáo pháp được giảng ở đây đến từ hai bài tụng: Đèn Soi 
Đường Giác Ngộ của vị thánh tăng Ấn độ A-ti-sa (Atisha 
DIipamkara ShrIJnana), và Chứng Đạo Ca của Lama Tông 
Khách Ba. 


Phật Thích Ca Mâu NI từ bị thiện xảo, giảng Phật pháp 
qua 84 ngàn giáo pháp khác nhau, phù hợp với căn tính 
của đủ loại chúng sinh. Thánh tăng A-ti-sa mang tĩnh túy 
của tất cả 8 4000 giáo pháp này gom vào trong giáo pháp 
Đèn Soi Đường Giác Ngộ, nói về con đường tuần tự dẫn 


đên giác ngộ. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 31 


Dựa trên giáo pháp này, Lama Tông Khách Ba soạn ba bộ 
luận, bộ dài nhất là Lưm-rin Đại luận”, bộ dài trung bình 
là Lam-rim Trung Luận. Ngắn nhất là bộ luận sẽ được 
giảng ở đây: Lam-rim Tiểu Luận, còn có tên là Chứng 
Đạo Ca, hay Kinh nghiệm Ca. 


Mặc dù nghe tôi giảng về hai bài tụng nảy, quí vị không 
nhất thiết phải xem tôi là đạo sư của quí vị. Quí vị có thể 
chỉ giản dị mang trái tim ra nghe lời tôi nói, xem tôi như 
một người bạn đạo, một thiện tri thức. Ngoài ra, không 
bao giờ nên nhắm mắt tin hết tất cả những gì tôi nói, chỉ 
nên dựa vào đó để chiêm nghiệm suy nghĩ, rồi nhờ chiêm 
nghiệm suy nghĩ mà thâm nhập được sâu hơn ý nghĩa của 
Phật Pháp. 


Mỗi khi bắt đầu giảng, học hay nghe Phật pháp, quan 
trọng nhất là phải giữ tâm nguyện cho thật trong sáng. Vì 
vậy ở đây chúng ta nên qui y Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), 


và phát tâm bồ đề, bằng cách tụng ba lần câu kệ sau đây: 


Từ nay cho đến ngày / con đạt quả vị Phật 

nguyện xin về nương dựa /nơi Phật Pháp và Tăng. 
hành trì pháp tu này “được bao nhiêu công đức 
nguyện vì khắp chúng sinh / quyết trọn thành Phật 
đạo. 


Ngoài ra, truyền thống Tây tạng cũng thường bắt đầu buổi 
giảng pháp bằng câu tán dương đức Phật, tương tự như 


32_ ~› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


trong 7ung Quán Luận của ngài Long Thọ. Cuối bộ luận 
có câu kệ: 

“Con xin đảnh lễ Đức Phật từ bì 

Người đã khai mở con đường diệt khổ. " 


Đức Phật nói về con đường diệt khổ như sau: 


Khổ đau mà chúng ta muốn tránh thật ra đến từ cái nhìn 
sai lệch về thực tại, vì vậy muốn diệt khổ thì phải có cái 
nhìn đúng về chân tướng của thực tại. Trong câu kệ trên, 
ngài Long Thọ tán dương đức Phật là người đã mở đường 
chỉ lỗi cho chúng ta biết cách huân dưỡng cái thấy đúng 


như sự thật. 


Ý NGHĨA PHẬT PHÁP 

Ý nghĩa của Phật Pháp là gì? Cũng như mọi truyền thống 
tâm linh khác, Phật Pháp là dụng cụ dùng để huấn luyện 
tâm thức, để giải quyết những vấn đề thuộc lãnh vực tâm 
thức mà chúng ta ai cũng chạm phải. Tâm lý bắt thiện sẽ 
đưa đến trạng thái bất an, như cảm giác buồn phiền, SỢ 
hãi, nghi hoặc, bức xúc v.v. Rồi những trạng thái phiền 
não này sẽ xui khiến chúng ta phạm việc bắt thiện, rồi việc 


làm bắt thiện lại mang về thêm lắm phiền não khổ đau. 


Phật Pháp chỉ cho cho chúng ta phương pháp giải quyết 


những vấn đề như vậy, bất kề là ngắn hạn hay dài hạn. Nói 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 33 


cách khác, Phật Pháp che chở chúng ta thoát khỏi cảnh 


khô đau không ai mong câu. 


Phật Pháp có nghĩa là điều phục và an định tâm thức. Nếu 
muốn chuyên hóa tâm thức, thuần dưỡng chức năng nội 
tại, chỉ có một cách duy nhất là vận dụng ngay chính tâm 
thức của mình, không thê dùng bắt cứ thứ gì khác. 


Cần thấy ra rằng phần lớn những gì chúng ta không muốn, 
như là những việc bất như Ý, phiền muộn, khổ não, đều là 
kết quả của cái nhìn lầm lẫn về thực tại và của những ý 
nghĩ tình cảm bắt thiện. Tâm lý phiền não mang lại đủ loại 


khổ đau cho hiện tại và cho cả tương lai lâu dải. 


Bên dưới tất cả là vô minh căn bản, nhận thức sai lệch về 
thực tại. Phật giáo gọi đây là “chấp ngã”, hay là “chấp có 
tự tánh”. Muốn phá vỡ tâm hư vọng cùng khổ não do tâm 
hư vọng sinh ra, phải ý thức rõ tâm ấy là hư vọng, đồng 
thời huân dưỡng liều thuốc hóa giải, là tuệ giác nhìn thấu 
suốt chân tướng của thực tại. Huân dưỡng tuệ giác này, 
lây đó làm thuốc giải, từ từ chúng ta sẽ có thể xua tan khổ 
não cùng mọi việc bất như ý xảy ra trong đời. Muốn được 
như vậy, trước hết phải biết nhận diện và phân biệt rõ ràng 
hai khía cạnh tích cực và tiêu cực của tâm. Một khi thấy 
được khía cạnh hư vọng tiêu cực và khả năng phá hoại của 
tâm, chúng ta tự nhiên sẽ cảm thấy muốn lánh xa khía 
cạnh này. Đồng thời, khi thấy được khía cạnh tốt lành tích 


34_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


cực vả khả năng vô lượng của tâm, tự nhiên sẽ cảm thấy 
muốn phát triển nâng cao khả năng này. Không ai có thể 
ép chúng ta chuyên hóa tâm thức, đây phải là việc làm tự 
nguyện, nhờ thấy rõ lợi lạc sẽ có được mà hăng hái tu 
hành. 


Thời gian tuôn chảy không ngừng. Từng phút, từng giây, 
đời sống cứ trôi qua, không ai có thể níu giữ. Tuy vậy, có 
một điều vẫn nằm trong quyên hạn của mỗi người, đó là 
chúng ta sẽ làm gì với phần thời gian dành cho mình, tận 
dụng hay phí bỏ, làm những việc có tính chất xây dựng 
hay phá hoại. Thời gian không thiên vị ai, đối với ai cũng 
trôi cùng một vận tốc, bình đăng VỚI MỌI nĐƯỜI. Điểm 
khác biệt chỉ nằm ở động cơ thái độ hành động. Muốn có 
được thái độ đúng đắn khi hành động không phải chỉ cần 
biết đúng biết sai là đủ. Hiểu biết lý trí tự nó không đủ để 
thay đối thái độ hành động. Cần nhiều cố gắng. Nếu biết 
có găng đúng cách, chăn chắn sẽ có kết quả khả quan. 
Nhưng nếu cố gắng không đúng cách thì sẽ giống như tự 
hành hạ mình. Vì vậy chúng ta cần biết cách cố găng như 


thê nào. 


Cố gắng cho đúng cách là một vấn để rất quan trọng. 
Ngay những công trình xây dựng ngoại cảnh như xây một 
tòa nhà cũng đòi hỏi nhiều quan tâm. Phải xét kỹ đất đai, 


môi trường, phong cảnh, khí hậu, v.v... biêt rõ mọi chi tiệt 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 35 


rôi mới có thê chọn một câu trúc thích hợp, xây một tòa 
nhà vững chắc. 


Lãnh vực tâm thức cũng tương tự như vậy, cần phải có 
chút khái niệm về cái gọi là tâm thức, ý nghĩ, và tình cảm, 
đồng thời phải ý thức sự phức tạp của tâm lý con người, 
cùng những mối tương quan chăn chịt giữa tâm lý và 
ngoại cảnh. 

Vì vậy cần mở rộng tầm hiểu biết của mình để có cái nhìn 
tổng quát về sự vật, đừng bao giờ mù quáng theo đuôi 
mục tiêu của mình dựa vào chút hiểu biết hạn hẹp. Cố 
găng như vậy không phải cách của người thông minh, 
không phải cách của bậc hiền thánh. Bậc hiền thánh luôn 


dựa vào tầm nhìn lớn rộng để hành động. 


Truyền thống Phật giáo Tây tạng có hơn một trăm bộ kinh 
ghi lại lời Phật dạy [Kangyur], hơn hai trăm bộ luận 
[Tengyur] do các đại thánh tăng Ấn độ như ngài Long 
Thọ, Vô Trước soạn tác. Nếu người tu chịu khó tỉnh lọc ý 
nghĩa của tất cả những bộ kinh luận, mang vào công phu 
tu tập của mình, tự nhiên sẽ tiến bộ thành tựu vượt bậc. 
Còn nếu chỉ mang kinh luận ra tôn thờ kính ngưỡng, tự 
mình tìm chọn một trang kinh sách nho nhỏ để tu, thì dù 
vẫn sẽ được chút lợi lạc, nhưng thật khó mà tiễn xa trên 
bước đường tu. 


36 ~› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


KIÊN THỨC VÀ KINH NGHIỆM 

Cần phân biệt rõ ràng hai loại hiểu biết: hiểu biết đến từ 
kiến thức và hiểu biết đến từ kinh nghiệm thiền định. Hiểu 
biết kiến thức là nhờ đọc, nghe, học hỏi mà có được khả 
năng phân biệt hai chiều thuận nghịch, thiện ác của tâm, 
nhận biết được tính chất và gốc rễ của tâm. Loại hiểu biết 
nảy thuộc lãnh vực của lý trí, tương đối nông cạn. Hiểu 
biết thiền định sâu hơn, thuộc lãnh vực kinh nghiệm trực 
tiếp, thật sự huân dưỡng và phát khởi những đức tính 
thuận và thiện của tâm. 

Mặc dù hiểu biết kiến thức không phải dễ, nhiều đề tài 
phải vất vả lắm mới có được chút hiểu biết kiến thức, tuy 
vậy, nói chung, loại hiểu biết này vẫn tương đối dễ đạt, vì 
có thể nhờ nghe và đọc mà có được. Hiểu biết đến từ kinh 
nghiệm thiền định khó hơn nhiều, vì chỉ có thể đến từ 
công phu kiên trì tu tập. Trong lãnh vực kinh nghiệm thiền 
định, hiểu biết luôn đi kèm với cảm xúc mạnh mẽ. Loại 
hiểu biết này chủ yếu là kinh nghiệm cảm nhận trực tiếp. 
Chính vì hiểu biết qua thiền định đi chung với cảm xúc 
mạnh mẽ, chúng ta có thể thấy ngoài những loại cảm xúc 
phá hoại ra hãy còn nhiều loại cảm xúc tốt lành tích cực. 
Thật ra con người không thể sống thiếu cảm xúc. Là người 
thì phải có cảm xúc. Thiếu cảm xúc sẽ không còn nên tảng 


cho sự sống phát sinh. Tuy nhiên chúng ta đều biết cảm 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 37 


xúc cũng chính là nguyên nhân phát sinh nhiều vẫn đề 
xung đột. Có những loại cảm xúc hễ dấy lên trong tâm trí 
là tức thì mang lại xáo trộn, không chỉ nhất thời mà có khi 
còn tạo hậu quả tai hại lâu dài về sau, nhất là khi phải tiếp 
xúc với người khác. Những loại cảm xúc bất thiện này 


cũng có khi tàn phá sức khỏe của chúng ta. 


Ngược lại, cảm xúc thiện khi dấy lên thường mang lại sự 
lớn mạnh can đảm, tạo không khí an ồn tích cực, và về lâu 
về dài sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, kế cả trên lãnh 
vực sức khỏe. Tạm thời không nói đến khía cạnh tôn giáo, 
chỉ xét trên lãnh vực thế tục của đời sống hàng ngảy cũng 
có thể phân biệt được hai loại cảm xúc tiêu cực vả tích 


cực. 


Tiếng Tây tạng gọi "Pháp" là chở, có nghĩa là “thay đổi”, 
là “chuyển hóa”. Khi nói về chuyển hóa tâm thức, người 
Tây tạng chúng tôi chủ yêu muốn nói đến việc chiết giảm 
năng lực của loại ý nghĩ cảm xúc bất thiện, đồng thời tăng 
cường năng lực của loại ý nghĩ cảm xúc xây dựng. Nói 
như vậy, nhờ tu theo Phật Pháp chúng ta sẽ thuần phục 
được tâm mình, chuyển hóa tâm vô kỷ luật thành tâm có 


kỷ luật. 


38_ x~› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


NÈN TẢNG CHUYÊN HÓA TÂM 

Làm sao có thể biết chắc tâm có thể chuyển hóa được? 
Nhờ vào hai điều căn bản sau đây. Một là luật vô thường. 
Đây là luật căn bản tự nhiên, rằng tất cả mọi sự đều biến 
chuyên thay đổi. Nhìn kỹ sẽ thấy sự vật trong đời biến 
chuyền liên tục trong từng phút giây. Cho dù chúng ta 
thường cho rằng người này hôm nay không khác hôm qua, 
nhưng nói chung vẫn có thể ý thức được khía cạnh biến 
chuyển thô lậu nhất của luật vô thường, vẫn chấp nhận là, 
nói ví dụ, quả địa cầu này rồi sẽ có một ngày tận diệt. 

Nếu không tin rằng sự vật thay đổi liên tục trong từng 
khoảnh khắc, sẽ không thể giải thích sự biến chuyên của 
sự vật trong thời gian. Rút ngắn đơn vị thời gian dài thành 
từng đơn vị chớp nhoáng, sẽ thấy sự vật thật ra biến 
chuyên theo từng sát na [sát na vô thường]. Kỹ thuật hiện 
đại sẽ giúp chúng ta quan sát một vài biến chuyển như 
vậy, ví dụ sự sinh sôi nảy nở của các loại vi khuẩn qua 
ống kính hiển vi. Đồng thời, xét trên phương diện lý 
thuyết, có những quan sát cho thấy tính chất cực kỳ năng 
động của thế giới vật lý. Luật vô thường mang lại cho 
chúng ta khả năng chuyền biến, phát triển và tiến bộ. 

Vô thường không có nghĩa là sự vật sinh ra, tồn tại, rồi tận 
diệt. Đây không phải là ý nghĩa vi tế nhất của vô thường. 


Vô thường trong nghĩa vi tế nhất nói rằng sự vật sinh ra 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 39 


vốn đã là vô thường. Khi vừa sinh ra là đã bắt đầu quá 
trình hoại diệt. Sự vật do nhân duyên mà có, nên tự bên 
trong đã mang sẵn mầm mống hoại diệt, không phải đợi 
về sau gặp nguyên nhân hoàn cảnh nào khác khiến cho hư 
hoại. Đúng nghĩa của vô thường, là thời điểm sinh ra cũng 
chính là thời điểm khởi đầu quá trình hoại diệt. 

Nếu chỉ nhìn vào quá trình tồn tại của sự vật mà xét, sẽ chỉ 
thấy phân ý nghĩa thô lậu của vô thường. Quí vị sẽ nghĩ 
rằng nhờ nhân duyên hội tụ nên sự vật phát sinh, sinh ra 
rồi tồn tại không thay đổi, đến khi gặp nghịch cảnh mới 
tan hủy. Đây chỉ là ý nghĩa thô lậu của vô thường. 


Ngược lại, nếu hiểu vô thường ở mức độ vi tế hơn, nhìn 
vào sự biến chuyên liên tục của sự vật, sẽ thấy sự vật vừa 
mới sinh ra là đã bắt đầu hoại diệt. 

Mới đầu quí vị có thể cảm thấy sinh và diệt là hai quá 
trình tương phản, nhưng nếu hiểu sâu hơn về vô thường, 
sẽ thấy sinh và diệt xảy ra cùng một lúc. Luật vô thường 
khẳng định tính chất biến chuyên của sự vật. Nhờ vậy có 
thê biết chắc được rằng tâm thức con người có khả năng 


chuyên hóa. 


Căn bản thứ hai khẳng định tâm thức con người có khả 
năng chuyền hóa lại là một điều có thể quan sát từ thế giới 
vật lý bên ngoải, qua những cực mâu thuẫn. Ví dụ nóng 


lạnh, tôi sáng, v.v., đêu là những cực đôi kháng, bên này 


40_ t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


tăng thì bên kia giảm, có khi từ từ, có khi tức khắc. Như 
khi mở ngọn đèn, bóng tối trong phòng lập tức biến mắt. 
Nhìn vào thế giới nội tâm, thế giới của những ý tưởng, 
cảm xúc, quí vị cũng sẽ thấy có nhiều phạm trù đối kháng 
tương tự. Một loại cảm xúc tăng là tự nhiên những loại 
cảm xúc đối kháng liền bị chiết giảm. Tính chất tự nhiên 
này của tâm chính là nền tảng thứ hai cho thấy tâm thức 
có khả năng chuyền hóa. 

Khi đối diện với hai loại ý nghĩ hay cảm xúc mâu thuẫn 
trực tiếp với nhau, vẫn đề là làm sao biết chắc loại nào 
phù hợp với chân tướng của thực tại, loại nào không. Câu 
trả lời như sau: ý nghĩ cảm xúc nào có nên tảng vững chắc 
dựa trên kinh nghiệm và luận lý là chân, còn ý nghĩ cảm 
xúc nào đi ngược với thực tại thì dù trong hiện tại có mãnh 
liệt đến đâu chăng nữa, cũng chỉ là vọng. Ỹ nghĩ cảm xúc 
hư vọng vì thiếu đi nền tảng kinh nghiệm lý luận, nên 


không thê vững bên. 


Ngoài ra, lây hai loại cảm xúc mâu thuẫn trực tiêp với 
nhau ra mà so sánh, sẽ thây còn một điêm khác biệt quan 


trọng nữa, đó là tác dụng về lâu vê dài 


Có những loại cảm xúc mang đên cảm giác thỏa mãn nhât 
thời, nhưng nêu xét băng lý trí, cân nhắc giữa hậu quả nhât 
thời và lâu dài, lại thây loại cảm xúc này về lâu về dài lại 


mang đến nhiều điều không hay. Lấy ánh sáng trí tuệ soi 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 41 


chiêu cảm xúc bât thiện, cảm xúc này sẽ mật hêt mọi căn 


bản tôn tại. 


Lại có những loại cảm xúc trong lúc nhât thời có vẻ như 
gây xáo trộn bât ôn, nhưng về lâu về dài lại chỉ có ích chứ 


không hại, vì vậy sẽ được lý trí và trí tuệ nâng đỡ. 


Theo đó thì loại cảm xúc thiện bao giờ cũng vẫn mạnh 


hơn loại cảm xúc bât thiện, vì có nhiêu tiêm năng hơn. 


Luật vô thường và luật mâu thuẫn đối kháng là hai điều 
căn bản, dựa vào đó có thê khăng định tâm thức con người 


là điêu có thê chuyên hóa được. 


TRUY TÌM CHÂN TƯỚNG THỰC TAI 

Như vậy quan trọng nhất là phải hiểu cho sâu rộng về tâm, 
về những các trạng thái, tính chất và hoạt động của tâm 
nói chung, và những sắc thái đa dạng của cảm xúc nói 
riêng. Ngoài ra, vì mọi vẫn đề trong cuộc sống đều phát 
sinh từ cái thấy hư vọng của chúng ta về thực tại, cho nên 
cần nhất là phải biết suy xét, xem nhận thức của mình có 
phù hợp với chân tướng của thực tại hay không. Hiểu 
đúng chân tướng của thực tại là điều tối quan trọng, vì đây 
chính là trọng tâm của mối tưong giao giữa chúng ta và 
thế giới bên ngoài. Tuy vậy, cái gọi là thực tại ở đây 
không phải chỉ là những việc xảy ra trước mắt, mà là trọn 


vẹn cảnh giới thực tại bao trùm lớn rộng, vì ý tưởng tình 


42_ w› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


cảm có khi không phát sinh từ thế giới vật lý bên ngoài, 
mà từ thế giới khái niệm siêu hình. 

Đó là lý do vì sao Phật giảng rất nhiều về chân tướng của 
thực tại, qua mười tám giới, mười hai xứ, năm hợp thể 
v.v.„, và mỗi tương quan giữa những điều này đối với 
đường tu giác ngộ. Nếu chỉ cần lòng tin và tín ngưỡng nơi 
đẳng giáo chủ là đủ, thì Phật đã chắng phải phí công giải 
thích về chân tướng của thực tại tỉ mỉ phức tạp như vậy để 
làm gì. Nhìn trên khía cạnh này, có thể nói Phật Pháp là 


một cuộc du hành vào cảnh giới chân thật của thực tại. 


Khoa học luôn đòi hỏi thái độ khách quan nơi các nhà 
chuyên gia. Phật giáo cũng vậy, đòi hỏi người tu phải 
quan sát chân tướng của thực tại trong tinh thần khách 
quan. Không thể tùy tiện dựa theo ý thích hay định kiến để 
mà đánh giá thực tại. Nếu nhìn thực tại bằng óc tưởng 
tượng, cái nhìn như vậy sẽ rất giới hạn, không thể mở ra 


bao trùm vô tận. 


Khi dẫn thân vào cuộc du hành thám hiểm thế giới chân 
thật của thực tại, quí vị sẽ phải vận dụng hai khả năng 
quan trọng nhất của tâm mình. Thứ nhất là khả năng quán 
sát, mang thực tại ra làm đối tượng quan sát phân tách. 
Phật giáo gọi khả năng này là "trí" hay "tuệ". Ngoàải ra còn 
một khả năng thứ hai, gọi là "phương tiện", là khả năng 


giúp lòng can đảm độ lượng thêm sâu rộng, giúp quí vị 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 43 


phát khởi tâm nguyện dũng mãnh kiên trì trên bước đường 


tìm đạo. 


Hỏi. Thưa đức Đalai Lama, ngải nói mọi hiện tượng đều 
vô thường. Vậy tính chất trong sáng không ô nhiễm của 
tâm có vô thường không? Có phải là tính chất này của tâm 
cũng có sinh có diệt? 

Đáp. Khi Phật giáo nói về tính chất của Tâm, cần phải 
hiểu điều này dưới hai mức độ khác nhau. Một là cảnh 
giới chân thật của thực tại, ở đây tính chất của tâm phải 
được hiểu là tánh không, nghĩa là không có tự tánh. Hai là 
cảnh giới tương đối, cảnh giới qui ước, của thực tại, ở đây, 
tính chất của tâm có nghĩa là tính chất trong sáng và khả 
năng thấy biết kinh nghiệm. 


Nếu câu hỏi của anh (chị) ứng vảo tính chất qui ước của 
tâm, thì câu trả lời như sau: vì tâm luân chuyển không 
ngừng, nên tính chất của tâm cũng luân chuyển không 
ngừng. Nói vậy, tính chất của tâm khẳng định là vô 
thường. Tuy nhiên, nếu câu hỏi ứng vào tánh không của 
tâm, thì phải nói rằng tuy tánh không của tâm không phải 
là một hiện tượng sinh diệt không tùy thuộc nhân duyên— 
nhưng cũng không thể nói đến tánh không mà không nói 
là tánh không của điều gì. Nói cách khác, tánh không của 
tâm không thể hiện hữu độc lập tách la khỏi tâm mà chỉ là 


tánh chất triệt để không tự tánh của tâm. Vì vậy, khi tâm 


44_ t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


chuyền từ trạng thái này sang trạng thái khác thì mỗi cái 


tâm như vậy đều ứng với một tánh không. 
2. ĐẶC ĐIÊM PHÁP TU LAM-RIM 


ĐỨC ATISA VÀ ĐÈN SOI ĐƯỜNG GIÁC NGỘ 

Nay tôi xin nói về dòng truyền thừa của hai bài pháp đọc 
trong buổi giảng hôm nay. Tôi thọ nhận bài pháp Chứng 
Đạo Ca của Lama Tông Khách Ba từ thầy Tathag 
Rinpoche, lúc ấy tôi còn rất nhỏ. Về sau lại được truyền 
thừa bài pháp này từ hai vị sư phụ vô vàn kính yêu là thầy 
Kyabje Ling Rinpoche (cũng là sư phụ truyền giới tỷ kheo 
cho tôi), và thầy Kyabje Trijang Rinpoche. 


Bài pháp Đèn Soi Đường Giác Ngộ của ngài A-ti-sa có 
một dạo rất khó tìm. Tôi thọ nhận giáo pháp này từ thầy 
Rigzin Tenpa nay đã quá vãng; Thâảy tiếp dòng truyền 
thừa từ Khangsar Dorje Chang. Về sau tôi được cố đại sư 
Serkong Tsenshab Rinpoche giảng về giáo pháp này và 
truyền cho luận giải của Panchen Losang Chögyen. Luận 
giải này Thầy Serkong Tsenshab Rinpoche thuộc nằm 
lòng. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 45 


Đèn Soi Đường Giác Ngộ: chỉnh cú T1 
Con xin đảnh lễ Bồ tát Mạn thù, tướng mạo trẻ 


trung. 


Với lòng tôn kinh “con xin tắn dương: / Phật, là 
những đẳng / đại hùng của khắp / mười phương ba 
thời; / Pháp, là giáo pháp / do Phật truyền lại; / 
Tăng là những vị / Bước theo Phật Pháp. / Đáp lời 
thính cầu / đệ tử cao trọng / tên Jangchub O, / con 
xin thắp sảng /ngọn đèn soi đường / dẫn đến giác 


ngộ. 


Hàng đầu “Con xin đảnh lễ Bồ tát Mạn thù, tướng mạo trẻ 
trung” là câu tán dương của người dịch từ tiếng Phạn sang 
tiếng Tạng. Tiếp theo, tác giả giải thích vì sao có bài tụng 
này. 

Đèn Soi Đường Giác Ngộ do vị thánh tăng Ân độ A-ti-sa 
Dipamkara Shrijnana viết tại Tây tạng. Thời ấy, quốc 
vương Lhalama Yeshe Ö, xứ Ngari, cùng người cháu tên 
Jangchub Ö, đã hết lòng mời A-ti-sa từ Ấn sang Tây tạng. 
Vì sự cố găng này mà quốc vương Lhalama Yeshe Ö bị 
vua nước láng giềng ghét Phật pháp bắt giữ và giết hại, 
nhưng Jangchub Ö vẫn kiên trì, nhờ vậy ước nguyện mời 
A-ti-sa sang Tây tạng cuối cùng thành sự thật. Khi đón A- 
ti-sa vào Tây tạng, Jangchub Ö thỉnh ngài một bài pháp có 


khả năng mang lợi lạc về cho toàn thể người dân Tây tạng. 


46 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Đáp lời thỉnh nguyện này, A-ti-sa viết ra bài tụng Đèn Soi 
Đường Giác Ngộ, là bài tụng độc nhất vô nhị, vì tuy do 
một vị thầy Ấn độ viết ra, nhưng là viết trên đất Tây tạng 


cho người dân Tây tạng. 


Ý Nghĩa Tựa Đề 
Tựa đề Đèn Soi Đường Giác Ngộ có ý nghĩa rất thâm sâu. 


Tạng ngữ gọi "giác ngộ” là jang-chub. Hai âm trong chữ 
nảy tương ứng với hai tánh đức của đắng giác ngộ. Jang 
nghĩa là dẹp tan chướng ngại, ô nhiễm, giới hạn. Chub 
nghĩa là “hiện thân của trí tuệ viên mãn”, ứng với trí tuệ 
và thành tựu của Phật. 

Vậy jang-chub vừa là tách lìa, dẹp tan chướng ngại (trong 
sáng), vừa là trí giác toàn hảo (thành tựu). Jang-chub 
chen-po, “đại giác ngộ”, cũng được dùng đề ØỌọI quả vị 
Phật. Tựa đề Đèn Soi Đường Giác Ngộ cho thây bài tụng 
nảy sẽ nói về phương pháp thành tựu đại giác ngộ. 


Nói đến giác ngộ và đường tu giác ngộ, đương nhiên là 
nói đến tính chất của tâm, cảnh giới của tâm. Phân tích 
cho cùng, giác ngộ chỉ là một trạng thái tâm thức toàn hảo. 
Không nên hiểu giác ngộ là một nơi chốn để đi đến, hay 
một địa vị nào đó được ban cho. Đây chỉ là trạng thái tâm 


thức tách lìa mọi chướng ngại, thành tựu mọi tánh đức. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ6 47 


Vì mục tiêu tối hậu là một trạng thái tâm thức, cho nên 
con đường dẫn đến mục tiêu ấy cũng phải là những trạng 
thái tâm thức. Giác ngộ không đến từ yếu tố bên ngoài mà 
chỉ có thể đến từ những biến chuyền tâm thức bên trong. 
Tâm thức càng chuyên hóa, càng tiến triển, thì trí tuệ và 
thành tựu sẽ cảng tăng trưởng, cho đến khi chúng ta đạt 
đến giác ngộ viên mãn. 

Tựa đề dùng biểu tượng ngọn đèn soi, vì đèn có khả năng 
xua tan bóng tối, giáo pháp này cũng vậy, có khả năng xua 
tan những kiến thức sai lệch về đường tu giác ngộ. Đèn có 
khả năng soi sáng, giáo pháp này cũng vậy, soi sáng mọi 


chỉ tiết chi l¡ trên con đường dẫn đến vô thượng bồ đề. 


Đối Tượng Tán Dương 

Câu kế tiếp, “*Con xin tán dương / Phật, là những đắng / đại hùng của khắp 
⁄ mười phương ba thời..." đây là lời tán dương Tam Bảo. Khi tán 
dương Phật, không nên chỉ xem Phật như một đối tượng 
nhiệm mâu đáng tôn kính, mà phải tán dương trong ý 
nghĩa chữ jang-chup. Jang-chub tiễng Phạn gọi là bodhi 
[bồ đề], có nghĩa là “giác”, là trạng thái giác ngộ viên 
mãn. Vì vậy chữ giác, hay bồ đề, có thể được giải thích 
bằng 2 cách, một là quá trình dẫn đến giác ngộ (đạo), hai 


là trạng thái tâm thức sẽ đạt được sau khi giác ngộ (quả). 


48_ t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Khi nói bồ đề là quả, nói như vậy chủ yếu là ứng vào khía 
cạnh thanh tịnh trong sáng của bồ để - trạng thái toàn hảo 
khi mọi ô nhiễm đều đã được thanh tịnh hóa. Sự thanh 
tịnh này còn một tính chất khác, đó là từ căn bản vốn vẫn 
thanh tịnh. Lý do làm sao bồ đề có thể là trạng thái tâm 
thức toàn hảo, thanh tịnh mọi ô nhiễm, đó là vì ngay từ 


căn bản, bồ đề vốn tự nhiên thanh tịnh. 


Còn khi nói bồ để là đạo, nhờ vảo đó mà có được kinh 
nghiệm giác ngộ, bồ đề như vậy chủ yếu ứng vào trí giác 
của bồ đề. Đây là Pháp Thân, là Phật thân của pháp giới, 
hay là thân trí tuệ của Phật. Trí tuệ này chính là điều sẽ 
giúp chúng ta đến được với giác ngộ viên mãn và thanh 
tịnh. 


Giải thích như vậy thì rõ nghĩa các loại niết bàn nói trong 
kinh sách. Ví dụ khi nói về “tánh tịnh niết bàn”, “hữu dư 
niết bàn”, “vô dư niết bàn” hay là “vô trú niết bàn”. Tánh 
tịnh niết bản ứng vào tính chất trong sáng thanh tịnh tự 
nhiên của thực tại, sự vật vốn không có tự tánh, không 
hiện hữu độc lập. Đây là nền tảng chung. Chỉ vì thấy sai 
thực tại căn bản này nên phiền não nổi lên, kéo theo đủ 
loại tâm lý tình cảm tiêu cực. 

Nhận thức sai lầm về thực tại cho dù có mạnh mẽ đến đâu 
chăng nữa, càng quán sát sẽ càng thấy loại nhận thức này 


hoàn toàn không có cơ sở vững chắc, dù là trên lãnh vực 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 49 


luận lý hay trên lãnh vực kinh nghiệm. Ngược lại, càng 
phát huy hiểu biết đúng đắn về thực tại, là tánh không, 
không có tự tánh (và áp dụng vảo thực tại), thì lại càng có 
khả năng khăng định và phát triển hiểu biết này lớn rộng 
thêm, đơn giản chỉ vì đây là cái nhìn đúng như thật. Cái 
nhìn hư vọng không có cơ sở, trong khi hiểu biết về tánh 
không luôn dựa vững trên cơ sở luận lý và kinh nghiệm. 
Từ đó suy ra tuệ giác tánh không, liều thuốc giải độc hữu 
hiệu nhất, có thể được khai mở và phát triển đến mức tối 
đa viên mãn. Đó là ý nghĩa của “tánh tịnh niết bàn”, nhờ 
niết bàn này mới có thể thành tựu được các loại niết bàn 
khác. 


“Tánh tịnh niết bàn”, nền tảng của mọi thành tựu, mọi 
trong sáng thanh tịnh, thật ra là gì? Dựa vào đâu có thể 
biết rằng thật sự có chân tướng của thực tại là như vậy? 
Câu trả lời có thể được tìm thấy qua kinh nghiệm sống 
hàng ngày. Chúng ta ai cũng ý thức rằng giữa nhận thức 
và thực tại luôn luôn có một hồ ngăn. Từ khe hở giữa nhận 
thức và thực tại này phát sinh đủ loại vấn đề xáo trộn. Tuy 
vậy chúng ta cũng biết rằng nhận thức của chúng ta đôi 
khi hoàn toàn phù hợp với thực tại. 

Tìm hiểu sâu hơn nữa, sẽ thấy thật ra thực tại có hai mức 
độ. Một là thực tại qui ước, hay là thực tại tương đối, là 


cảnh giới của những qui ước thê tục, ở đó nhận thức và 


50_ › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


hiệu biệt của chúng ta đêu dựa vào cảnh hiện. Tuy vậy, 
khi đặt câu hỏi vê chân tướng của sự vật, sự vật thật sự 
hiện hữu như thế nào, khi ấy chủng ta lại đi vào một cảnh 


giới khác, một mức độ khác, gọi là thực tại cứu cánh. 


Nhị Đề 

Nhị đề là chân đề và tục đế, là chân lý của thực tại qui ước 
và thực tại cứu cánh. Nhị đế không phải chỉ có Phật giáo 
nói tới. Danh từ này thường thấy trong nhiều trường phái 
triết lý ấn độ cô. Ví dụ có trường phái Số Luận' cho rằng 
thực tại có thể phân thành hai mươi lăm loại hiện tượng". 
Ngã” và bản thể” được gọi là chân đế. Hai mươi ba loại 
hiện tượng còn lại được xem là do chân đế hóa hiện mà 
thành. 


Tuy vậy, nhị đề vẫn mang ý nghĩa độc nhất trong Phật 
giáo đại thừa, nhất là Trung quán tông, ở chỗ chân đề và 
tục đế không phải là hai hiện tượng tách lìa độc lập, mà là 


hai khía cạnh của cùng một cảnh giới. 


Trung quán tông trong Phật giáo giải thích chân đề (chân 
tướng của thực tại) là tánh không của sự vật. Chúng ta có 


thể căn cứ theo lời dạy của vị thánh tăng Ấn độ là ngài 


'Samkhya 
_ phạn: purusha; tạng: kyebu; anh: self. 
” phạn: prakriti; tạng: rang-zhin; anh: primal substance. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 51 


Long Thọ để tìm hiểu về ý nghĩa của tánh không. Vị thầy 
này mang tất cả mọi ý nghĩa của tánh không về gom lại 
thành một câu khẳng định đơn giản, răng tánh không phải 
được hiểu qua nghĩa duyên khởi. 


Khi nói về tánh không, điều cần phủ nhận chính là khả 
năng có tự tánh của sự vật. Nói như vậy cũng có nghĩa là 
sự vật chỉ do sự tập hợp của nhân duyên mà sinh ra, cho 
dù có chẳn chịt đến đâu chăng nữa. Nhìn vào những mối 
quan hệ trùng điệp của nhân duyên, chúng ta có thể hiểu 
được mức độ phức tạp đa dạng của thế giới kinh nghiệm 


tâm thức. 


Thế giới kinh nghiệm tâm thức rấtphong phú, bao gồm 
mọi kinh nghiệm vui buồn sướng khổ hàng ngảy 
mà chúng ta phải trải qua. Ngay cả niềm đau hay nỗi vui 
cũng không phải là những kinh nghiệm mặc nhiên phải 
thế, chỉ do nhân duyên hội tụ mà thành. Không một vật 
nào, một sự gì, lại có một thực tại độc lập chắc thật, vì vậy 
tất cả đều nằm trong những mối tương quan. Sự vật chỉ có 
thê hiện hữu tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Không hiện 
hữu độc lập, đó chính là ý nghĩa hàm ân trong những chữ 
như là “tánh không”, hay là “không có tự tánh”. 


52_ t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Tứ Đề 
Chịu khó quán sát sâu hơn nữa về chân tướng của thực tại, 
sẽ thấy trong thế giới phức tạp này đây, có một số sự vật 
có thê được xem là thường còn, ít ra là tồn tại trong thời 
gian. Ví dụ như dòng tâm thức, hay như tính chất trong 
sáng chiếu tỏa của tâm. Không gì có thể đe dọa sự tôn tại 
của dòng tâm thức, hay của bản tánh của tâm. Ngược lại, 
có một số sự vật chỉ có trong một khoảng thời gian, rồi 
hoại diệt khi gặp lực đối nghịch, gọi chung là các pháp 
sinh diệt. Phải dựa trên căn bản của hai loại hiện tượng 
thường còn và sinh diệt này, Tứ Diệu Đề mới thật sự có ý 
nghĩa. 
Quán sát sâu hơn về thế giới phức tạp, đa dạng và cực kỳ 
linh động mà chúng ta đang sống đây, sẽ thấy thế giới hiện 
tượng cũng có thê phân thành ba loại: 

“ Thế giới vật lý khách quan 

“_ Thế giới tâm thức chủ quan 

“ Thế giới khái niệm trừu tượng 
Một là thế giới thực tại vật lý khách quan, có thê tiếp cận 
bằng giác quan, bao gồm những vật cụ thể mang tính chất 
vật lý. 
Hai là thế giới hiện tượng mang tánh chất chủ quan, ví dụ 


nhận thức của chúng ta về thê giới bên ngoài. Như tôi có 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 53 


nói qua, có một khe hở giữa nhận thức của chúng ta về 
thực tại, và thực tại đúng như thật. Đôi khi chúng ta biết 
nhận thức của chúng ta phù hợp với thực tại, đôi khi 
chúng ta biết không phù hợp. Điều này cho thấy chúng 
sinh ai cũng có những sinh hoạt chủ quan. Đây là thế giới 
kinh nghiệm, bao gồm mọi lãnh vực cảm giác tình cảm 
vui buồn sướng khổ. 

Ba là thế giới khái niệm trừu tượng, ví dụ khái niệm thời 
gian, bao gồm quá khứ hiện tại tương lai, hay như khái 
niệm về ngày, tháng, năm. Loại ý nghĩ trừu tượng như vậy 
chỉ có ý nghĩa nếu ứng vào một thế giới thực tại cụ thể 
nào đó, ví dụ thế giới hiện tượng vật lý. Tuy thế giới khái 
niệm trừu tượng tự nó không có thực tại riêng, nhưng 
chúng ta vẫn sống và hoạt động trong đó”. Vì vậy kinh 
điển Phật giáo, vẫn phân thực tại ra thành ba loại nói 


chung như vậy. 


Nhìn vào thực tại phức tạp mà chúng ta đang sống đây, vì 
sao Tứ Diệu Đế lại có thể trực tiếp liên quan đến kinh 
nghiệm vui buồn sướng khổ của chúng ta? Nền tảng của 
Tứ Diệu Đề là nhìn nhận tất cả đều có chung một khuynh 
hướng tự nhiên, đó là muốn được hạnh phúc tránh khô 
đau. Khổ đau nói ở đây không chỉ là loại đau đớn thể xác 
cụ thể. Xét theo quan niệm Phật giáo, ngay chính tập hợp 


tâm lý và vật lý này, từ đó phát sinh ra tất cả mọi khổ đau 


54 x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


tinh thần thể xác, nói cách khác năm hợp thể sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức”, ngay từ căn bản vốn đã là khổ. Ngay 
từ căn bản, hoàn cảnh sống của tất cả mọi người đều chỉ là 
dukkha, là khô. 


Do đâu mà khổ? Vì nhân duyên gì mà phát sinh ra khổ? 
Hai chân lý đầu trong Tứ Diệu Đề là Khổ để và Tập đế, 
nói về khổ và nguyên nhân tạo khổ, về mối tương quan 
nhân quả của quá trình hình thành khổ đau, là điều chúng 
ta ai cũng muốn tránh. Muốn tránh khổ, chỉ cần tránh 
nguyên nhân tạo khổ, hoặc làm sao cho nguyên nhân tạo 
khổ bị gián đoạn nửa chừng, thì quả khổ không thể phát 
sinh. Một trong những tính chất căn bản của luật nhân quả 
là một khi nhân duyên đã hội tụ đầy đủ thì không còn sức 
mạnh nảo trên cõi thế còn có thể cản không cho nhân 
chuyền thành quả. Thấy như vậy thì hiểu được mối tương 


quan cực kỳ linh động giữa khổ và nguyên nhân tạo khổ. 


Chân lý thứ ba và thứ tư trong Tứ Diệu Đề là Diệt đề và 
Đạo đề, nói về trạng thái an lạc mà chúng ta ai cũng muốn 
có. Diệt là tận diệt khổ đau và tận diệt nguyên nhân tạo 
khô. Diệt để ứng vảo loại hạnh phúc an lạc viên mãn nhất, 
không phải chỉ là cảm giác hay kinh nghiệm. Đạo để là 
phương pháp và quá trình thành tựu sự tận diệt của khổ 


' tạm dịch nghĩa: sắc tướng, cảm giác, ấn tượng, diễn biến tâm lý, tâm 
thức. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ Œœ 55 


đau, nhân của Diệt đề. Nói như vậy, Đạo đề và Diệt đề là 
mối tương quan giữa hạnh phúc và nguyên nhân tạo hạnh 


phúc. 


Tam Bảo: Phật Pháp Tăng 
Nguyên nhân tạo khổ có hai loại chính, một là ác nghiệp, 
hai là nhiễm tâm phiền não tác động thành nghiệp. Ác 
nghiệp xuất phát từ nhiễm tâm phiền não, và nhiễm tâm 
phiền não cũng chính là thủ phạm tạo thành khổ đau luân 
hồi. Vì vậy quan trọng nhất là phải hiểu rõ ba điều sau 
đây: 
“ Tính chất căn bản của tâm thức, là sáng vả trong 
(tịnh chiếu); 
“_ Phiền não không phải là tính chất tự nhiên tâm, 
vì vậy tâm có thê xuất phiền não; 
“. Có những liều thuốc rất hữu hiệu có thê dùng để 
đối trị nhiễm tâm phiền não. 
Dựa vào ba điều này, quí vị phải cố gắng thấy được rằng 
Diệt đế, hay là sự tận diệt chân chính của khổ đau, là điều 
mình có thể làm được. Sự tận diệt chân chính của khổ đau 
chính là Pháp bảo trong Tam Bảo. Pháp đồng thời cũng có 
nghĩa là con đường dẫn đến sự tận diệt của khổ đau - là 
tuệ giác trực chứng tánh không. Một khi hiểu được Pháp 


bảo chính là sự tận diệt của khổ đau và là trí tuệ mang lại 


56 x~› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


sự tận diệt khổ đau, quí vị sẽ thấy cái gọi là tận diệt khổ 
đau, thật ra có nhiều mức độ. Mức độ thứ nhất đạt được ở 
giai đoạn chứng ngộ, khi người tu trực tiếp chứng tánh 
không, trở thành bậc thánh". Sau đó người tu tiếp tục tiến 
xa hơn trong quá trình thanh tịnh hóa, thành tựu được 


nhiêu mức độ tận diệt khô đau cao hơn. 


Hiểu được Pháp bảo là Diệt để và Đạo đế mới hiểu được 
vì sao có thể có Tăng bảo, là hiện thân của Diệt và Đạo. 
Và hiểu được vì sao có thể có Tăng bảo thì sẽ hiểu được vì 
sao có thể có người thành tựu viên mãn mọi tánh đức của 
Pháp bảo. Người như vậy gọi là Phật, là đắng giác ngộ 
viên mãn. 

Theo cách này quí vị sẽ hiểu sâu hơn ý nghĩa của Tam 
Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Ngoài ra, quí vị cũng sẽ thấy chính 
mình có đủ khả năng thành tựu giác ngộ viên mãn, và tự 
đáy lòng sẽ có cảm giác khát khao, có được nguồn cảm 
hứng để thực hiện điều này. Từ đó có thể nuôi dưỡng lòng 
tin nơi Tam Bảo. Lòng tin này không chỉ là lòng kính 
ngưỡng mù quáng, mà đến từ hiểu biết sâu xa về Tứ Diệu 
Đề và về Nhị Đề, nhờ đó bắt đầu tập sự bước vào địa vị 


của Phật, Pháp, Tăng. 


Xét trên phương diện thành tựu cá nhân, thì trước hết phải 
là Pháp bảo. Khi thành tựu được Pháp bảo, người tu bước 


Arya 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 57 


vào hàng thánh tăng trong Tăng bảo. Rồi thành tựu này 
càng phát triển thì lại càng tiễn xa hơn trên đường tu giác 
ngộ, cho đến khi đạt giác ngộ viên mãn, viên thành Phật 
đạo. Pháp bảo là chốn qui y chân chính, tiếp theo là Tăng 


bảo, sau cùng là Phật bảo. 


Xét trên phương diện lịch sử, thì Phật đến đầu tiên, vì đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni dùng hóa thân' xuất hiện trong cõi 
thế, sau đó chuyển bánh xe chánh pháp, truyền dạy Phật 
pháp. Nhờ tu theo Phật pháp, có một vài đệ tử thành tựu 
được Pháp bảo, bước vào hàng Tăng bảo. Mặc dù xét theo 
lịch sử, Pháp đến sau Phật, nhưng nói về quá trình tu hành 


của mỗi người, thì Pháp bảo đến trước nhất. 


LAMA TÔNG KHÁCH BA và CHỨNG ĐẠO CA 

Bài tụng này còn được gọi là Tóm Lược Yếu Điểm của 
Đường Tu Giác Ngộ. Đây là bài luận giải lam-rim ngắn 
nhất của Lama Tông Khách Ba, giảng về bài pháp Đèn Soi 
Đường Giác Ngộ của ngài A-ti-sa. 

Lam-riưn có nghĩa là “trình tự đường tu”, hoặc là “đường 
tu tuần tự giác ngộ”. Kết cấu giáo pháp thuộc hệ /am-rim 
luôn theo đúng thứ tự ngài A-ti-sa dạy trong Đèn Sơi 
Đường Giác Ngộ. Nhờ sắp xếp theo thứ tự này, bất cứ một 


' phạn: nirmanakaya 


58_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


ai, trình độ bất kế cao hay thấp, cũng đều tìm được pháp tu 
thích hợp. Trình tự đường tu được sắp xếp một cách rõ 
ràng hợp lý, giúp người tu tiễn từng bước một, biết rõ hiện 
tại mình đang cần phải tu những gì và bước tiếp theo phải 


như thế nào. 


Luận giải của Lama Tông Khách Ba còn có tên là Chứng 
Đạo Cai, vì Lama Tông Khách Ba gạn lọc tỉnh túy kinh 
nghiệm thành tựu, xuất khâu thành bài thi kệ này. 


Ý nghĩa chữ /am-rim rất thâm sâu, bao hàm ba điểm quan 
trọng sau: 1. phải hiểu rõ pháp tu mình đang hành trì; 2. 
phải tu đầy đủ mọi pháp tu chánh yếu; 3. phải tu tất cả mọi 
pháp tu đúng theo thứ tự. 


Điểm thứ nhất: phải hiểu rõ pháp tu mình đang hành trì. 
Ví dụ khi tu phát tâm bồ đề, nếu nghĩ tâm bồ đề chỉ là 
nguyện vọng muốn lợi lạc chúng sinh, thì hiểu như vậy 
vừa thiếu vừa sai. Tâm bồ để chân chính là từ nguyện 
vọng này mà mở cho tâm tỏa rộng tự nhiên, không giả tạo, 
không dụng công. Nếu không hiểu rõ tâm bồ đề là gì, thế 
nào là phát tâm bồ đề, sẽ rất dễ tưởng lầm kiến thức về 
tâm bồ đề là thành tựu tâm bồ đề chân chính. Vì vậy người 
tu cần trau dồi khả năng phân biệt, hiểu rõ ý nghĩa của 


từng pháp tu trên con đường tu. 


: Songs oƒ Experience 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 59 


Điểm thứ hai: phải tu đầy đủ mọi pháp tu chánh yếu. Điều 
này cũng rất quan trọng. Như đã nói, khổ đau là do vọng 
tâm phiền não mà có. Vọng tâm phiền não phức tạp và đa 
dạng, vì vậy thuốc giải cũng đa dạng tương đương. Mặc 
dù trên lý thuyết, chỉ cần một liều thuốc là đủ để hóa giải 
tất cả mọi độc được phiền não, nhưng trong thực tế, thần 
dược như vậy thật khó kiếm. Vì vậy chúng ta cần nhiều 
loại thuốc khác nhau, mỗi loại tương ứng với một chứng 
bịnh phiền não. Khi cần thiết kế xây dựng một công trình 
phức tạp, ví dụ như làm một chiếc phi thuyền, người ta 
cũng cần kiếm cho ra đủ loại máy móc thiết bị. Thế giới 
tâm linh phức tạp hơn nhiều, đòi hỏi nhiều biện pháp đối 
trị rất đa dạng. 

Nói về vọng tâm biết sai về thực tại, kinh điển Phật giáo 
có nêu ra bốn loại chính, đó là: 

"_ sự vật vô thường mà lầm cho là thường còn; 


"_ sự vật, bản thân mình, và các hợp thê [ngũ uân] 
đêu không có gì đáng ưa mà lâm cho là đáng ưa; 


"_ Khổ đau mà lầm cho là hạnh phúc; 


“ bản thân và thế giới xung quanh không có tự 
tánh mà lầm cho là có tự tánh. 


60_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Để đối trị bốn cái nhìn hư vọng này, cần hành trì nhiều 
pháp tu khác nhau. Vì vậy mà nói phải tu đầy đủ mọi pháp 
tu chính yếu. 


Điểm thứ ba: phải tu tất cả mọi pháp tu đúng theo thứ tự. 
Tu không phải là tích tụ tài vật trong nhà, mà là chuyển 
hóa tâm thức. Muốn chuyên hóa tâm thức, phải tuần tự 
bước qua từng giai đoạn một. Trước hết phải thuần hóa 
loại cảm xúc thô lậu, tiếp theo thuần hóa loại cảm xúc vi 


y 
^ 


Ẳ: 


Đường tu giác ngộ vốn có một tuần tự phát triển tự nhiên. 
Ví dụ khi tu phát tâm bồ đề, giai đoạn hiểu biết thô lậu về 
tâm bồ đề và tâm bồ đề có dụng công sẽ đến trước giai 
đoạn tâm bồ đẻ tỏa rộng tự nhiên không cần dụng công. 
Tương tự như vậy, phải tu để tái sinh vào thiện đạo trước 


khi tu đê đạt giác ngộ viên mãn. 


Cả ba điều nói trên - hiểu rõ ý nghĩa của từng pháp tu, tu 
đầy đủ mọi pháp tu chánh yếu, tu theo thứ tự - đều gói 


trọn trong chữ lam-rim. 


Xuất xứ Pháp Tu Lam-rim: 

Tán Dương Tác Giả Phi Phàm 

Có nhiều bộ luận được viết ra để giải thích bài tụng Đèn 
Soi Đường Giác Ngộ của ngài A-ti-sa, trong đó có các bộ 


luận thuộc hệ thống fen-rin do các thầy dòng Kadampa 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 61 


viết (ten-rim có nghĩa là Giới Thiệu Đường Tu Tuần Tự 
Giác Ngô), cùng các bộ luận lưm-rin của Lama Tông 
Khách Ba. Các bộ luận giải này thể hiện cho nhiều 
phương tiện giáo hóa phong phú thiện xảo khác nhau, tuy 
nhiên tất cả đều lây căn bản từ lời dạy của các bậc thánh 
tăng Ấn độ. Kinh Luận do các bậc thánh tăng Ấn độ có 
nói đến cái được gọi là “năm phương pháp giảng dạy Phật 


Pháp”, hay “năm phương tiện giáo hóa tuyệt xảo”. 


Về sau, học viện Na-lan-đà” phát triển một phương thức 
giảng dạy mới, gọi là “ba sám hồi”, hay “ba yếu tố thanh 
tịnh”, đó là 1. giáo pháp thanh tịnh; 2. người giảng thanh 
tịnh; 3. người nghe thanh tịnh. 


Người giảng phải thanh tịnh, vì nếu thiếu trình độ hay 
thiếu tư cách thì dù giáo pháp có thanh tịnh lời giảng vẫn 
không thể tròn vẹn. Do đó truyền thống Phật giáo Tây 
tạng đòi hỏi phải được sư phụ chấp thuận rồi mới có thể 
giảng dạy cho người khác. Ngoài ra, dù giáo pháp thanh 
tịnh và người giảng thanh tịnh, nếu tâm người nghe chưa 
sẵn sàng thì vẫn không được lợi ích. Yếu tố thanh tịnh thứ 
ba đòi hỏi người nghe phải nghe bằng động cơ trong sáng. 


Về sau Phật pháp tại Na-lan-đà dần suy đồi, Phật pháp 
vùng Bengal bắt đầu phát triển, nhất là tại tu viện 
Vikramashila. Lúc bẫy giờ có một phương pháp giảng dạy 
mới được phố biến. Theo phương pháp này, buổi giảng 


62 x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


thường khởi đầu với lời tán đương tác giả, tán đương 
chính văn bài tụng và giải thích giáo pháp sẽ được giảng 
dạy như thế nào, rồi mới bước vào phần thứ tư là vận 


dụng phương tiện dẫn dắt đệ tử trên đường tu giác ngộ. 


Vào thời ấy, người kiên trì hoằng dương Phật pháp tại xứ 
Ấn phần lớn đều những bậc tỷ kheo tại các học viện lớn 
như Na-lan-đà hay Vikramashila. Cứ nhìn các thầy tại các 
học việc này sẽ thấy các thầy chấp trì Phật pháp như thế 
nào. Không những các thầy tu bồ tát hạnh, thọ giới bồ tát, 
mà còn tu theo Kim cang thừa. Tuy vậy trong đời sống 
hàng ngày, các thầy vẫn nghiêm giữ giới hạnh theo đúng 
Luật tạng. Các tu viện Phật giáo luôn được xây dựng và 
bảo tồn dựa trên nền tảng của giới luật. Hai mẫu chuyện 
dưới đây cho thấy tầm quan trọng của giới luật tại các tu 
viện Phật giáo. 

Đạt-ma pa-la [Dharmapala]| là vị đại hành giả chứng ngộ 
rất cao. Từ nơi ngài mà có diệu pháp Đạo-Quả [Lamdre] 
dòng Sakya. Ngài tu tại học viện Na-lan-đà. Là tỷ kheo 
xuất gia, ngài còn là một đại hành giả Kim cang thừa, về 
sau được biết dưới tên Đại Thành Tựu Giả Vi-ru-pa 
[Mahasiddha Virupal. Có một hôm, thầy-giới-luật của 
Học Viện đi tuần ngang phòng, thấy trong phòng Thầy 
đầy phụ nữ. Thật ra vị đại đạo sư mật thừa này đang thị 


hiện các đắng không hành nữ [dakinis]. Tuy vậy, xuất gia 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 63 


thì không được phép giữ phụ nữ trong phòng nên ngài bị 
trục xuất khỏi tu viện. Dù thị hiện chứng ngộ mật pháp 
thượng thừa đi chăng nữa cũng vẫn là phạm giới, nên ngài 
phải đi. 

Ngài Long Thọ cũng gặp chuyện tương tự. Ngài là tổ sư 
tông Trung quán, bậc đại thánh tăng được tất cả Phật tử 
đại thừa kính ngưỡng. Có một lần miền đất quanh viện 
Na-lan-đà gặp hạn hán trầm trọng, tất cả đều đói khát kiệt 
quệ. Ngài Long-thọ dùng huyền thuật, hóa sắt thành vàng 
giúp mọi người thoát nạn đói. Giới luật cắm dùng huyền 


thuật, vì vậy ngài Long Thọ bị trục xuất khỏi tu viện. 


Chứng Đạo Ca: chỉnh cú 1 
Con xin chí thành / đảnh lễ đức Phật, / là người 
đứng đầu / dòng họ Thích Ca. 
Thân Phật nhiệm màu / phát sinh ra từ / vô vàn thiện 
hạnh / cùng với vô vàn / thành tựu viên mãm. 
Ngữ Phát nhiệm màu / hoàn thành ước nguyện / vô 
lượng chúng sinh. 
Y Phật nhiệm màu / thấy hết khắp cả / đúng như sự 
thật. 


Như chúng ta có đã nhắc qua, các bài thuyết pháp thông 
thường luôn khởi đầu bằng lời tán dương tác giả, khẳng 
định giá trị chân truyền của giáo pháp và của dòng truyền 
thừa. Vì vậy Lama Tông Khách Ba bắt đầu CJng Đạo 


64_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Ca bằng lời tán dương đức Phật. Tục ngữ Tây tạng có câu 
“suối nước tỉnh khiết phải từ đỉnh tuyết tỉnh khiết chảy về, 
giáo pháp chân truyền phải đến từ đức Phật Thích Ca”. Vì 
vậy ngay từ đầu, Lama Tông Khách Ba nêu rõ nguồn gốc 


của giáo pháp sắp được thuyết giảng 


Ở đây Lama Tông Khách Ba nhắc lại giá trị của Thân 
Ngữ Ý của Phật, giải thích giá trị của thân Phật qua 
nguyên nhân toàn hảo, là nhân tạo ra thân Phật ; giải thích 
giá trị của lời nói của Phật qua kết quả toàn hảo, là hoàn 
thành ước nguyện cho chúng sinh ; và giải thích ý Phật 
qua hai thành phần tính chất và tánh đức. 


Đó là lời Lama Tông Khách Ba tán dương đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni, người mang dòng họ Thích, tôn quí nhất trong 
toàn cõi con người. Khi Lama Tông Khách Ba viết “con 
xin chí thành / đảnh lễ đức Phật”, câu này có nghĩa là 
“con xin mang đỉnh cao đầu mình chạm phần thân thê 


thấp nhất của ngài”. 


Lama Tông Khách Ba nhắc đến nguyên nhân và tánh đức 
của Thân Phật là muốn nói thân nhiệm mầu của Phật 
không phải có từ vô lượng thời gian. Thân này không phải 
từ đầu vốn có, mà được tạo ra, đạt thành. Thân nhiệm mẫu 
của Phật không vượt ngoài lý duyên sinh, vẫn sinh ra từ 
nhân duyên tương ứng với quả vị giác ngộ hiện tại. Mối 


tương quan chặt chẽ giữa thân Phật và phương pháp tu 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 65 


được ngài Long Thọ giải thích cặn kẽ trong Đảo Hành 
Vương Chính Luận". Câu thứ hai nói rằng tiếng lời nhiệm 
mẫu của Phật có khả năng hoàn thành ước nguyện của vô 
lượng chúng sinh, câu này giải thích mục đích giác ngộ: 
thành tựu giác ngộ viên mãn là để nâng đỡ chúng sinh, để 
giúp chúng sinh thực hiện mọi ước nguyện. Đắng giác ngộ 
có muôn vàn phương cách để giúp đỡ chúng sinh, ví dụ 
nhờ tâm giác ngộ mà biết được nhu cầu ước muốn đa dạng 
của chúng sinh, hay khả năng thi triển thần lực. Tuy vậy 
chủ yếu vẫn là vận dụng tiếng lời tuyệt hảo. Cụm từ “vô 
lượng chúng sinh” hàm ý Phật vận dụng âm thanh bằng vô 


lượng phương pháp thiện xảo. 


Giáo pháp Phật dạy luôn đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
chúng sinh. Ví dụ vì chúng sinh có nhiều loại nguyện 
VỌng, nhiều mức độ can đảm, tin theo nhiều đạo lý khác 
nhau, nên giáo pháp của Phật có ba cỗ xe: thanh văn thừa 
(Shravakayana), duyên giác thừa (Pratyeka-buddhayana) 
và bồ tát thừa (Mahayana). Tiếp theo, vì chúng sinh có 
nhiều khuynh hướng triết lý khác nhau, nên giáo pháp của 
Phật có bốn tông phái, Tì bà sa bộ [Vaibhashikal, Kinh 
lượng bộ [Sauiranrikal, Duy thức [Cïfamarra] và Trung 
quán [Madhyamaka]. 


' Precious Garland - Ratnavdli 


66 x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Theo kinh điển Đại thừa, cấu trúc giáo pháp Phật dạy 
được thể hiện qua “ba thời kỳ chuyển pháp luân””. Thời 
kỳ chuyển Pháp luân thứ nhất xảy ra ở Sarnarh, gần 
Varanasi, đây là lần đầu tiên Phật thuyết pháp cho đại 
chúng. Nội dung chính của thời kỳ này là Tứ diệu đế, Phật 
dựng sườn lót nền cho toàn bộ Phật pháp và đường tu giác 


^ 


ngộ. 


Thời kỳ chuyên pháp luân lần thứ hai xảy ra trên đỉnh 
Linh thứu, gần #a/gir, ngày nay là tỉnh Bihar. Nội dung 
chính thời kỷ này là Tuệ giác Toàn hảo, còn gọi là Bát nhã 
ba la mật. Kinh sách thuộc hệ Bát nhã giải thích sâu rộng 
về để thứ ba trong Tứ diệu đề, là Diệt đế, có nghĩa là sự 
diệt tận chân chính. Bát nhã là chìa khóa giúp Phật tử hiểu 
được Diệt đề một cách tường tận, nhất là giúp Phật tử thấy 
được tính chất trong sáng và khả năng tách lìa phiền não 
của tâm. Nội dung hệ kinh Bát nhã có hai phần, hiển nghĩa 
và ấn nghĩa. Phần hiển nghĩa giảng về thuyết tánh không. 
Rồi dựa trên nền tảng của tánh không, hệ kinh nảy trình 
bày toàn bộ đường tu giác ngộ bằng ân nghĩa. Phần ẩn 
nghĩa này được giải thích rõ ràng có hệ thống trong bộ 


Hiện Quán Trang Nghiêm! của đức Di Lạc. 


Thời kỳ chuyển pháp luân thứ ba bao gồm nhiều giáo 
pháp Phật thuyết giảng ở nhiều nơi trong quá khứ. Bộ luận 


phạn: Abhisamayalamkara 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 67 


Uttaratanira của đức Di Lạc là để giải thích nội dung kinh 
sách thuộc thời kỷ thứ ba. Hệ kinh thời kỳ thứ ba không 
những nói về thuyết tánh không, mà còn nói về tánh đức 
của kinh nghiệm nội tại. Mặc dù hệ kinh này không nhắc 
đến những tầng lớp vi tế của tâm, nhưng vẫn nói đến tánh 
đức nội tại của trí giác và nói về những giai đoạn khai mở 
trí giác. Hệ kinh này gọi chung là hệ Như lai tạng, có 
nghĩa là cốt tủy của quả vị Phật. Ngài Long Thọ viết rất 
nhiều tác phẩm, trong số đó có nhiều bài thi kệ tán dương 
cùng nhiều bộ luận như 7 rung Quán Luận. Luận của ngài 
Long Thọ chuyên nói về phần tánh không của hệ kinh Bát 
nhã, còn thi kệ tán đương thì nghiêng về hệ Như lai tạng'. 


Câu chót của bài kệ, “Ý Phật nhiệm mầu / biết hết khắp cả 
⁄ đúng như sự thật”, diễn tả khả năng của tâm giác ngộ. 
“Biết hết khắp cả”, có nghĩa là biết tất cả những gì có thể 
biết được, bao gồm toàn bộ mọi cảnh giới thuộc cả hai 
lãnh vực chân đề và tục đề. Khả năng đồng thời thấy biết 
cả chân để lẫn tục đề chỉ Phật mới có, và có được là nhờ 


tận diệt phiền não cùng tập khí của phiền não. 

Chứng Đạo Ca: chỉnh cú 2 
Con xin đảnh lễ / Bồ tát Di Lạc, / Bồ tát Văn Thù, / 
là bậc trưởng tử / của đẳng Đạo Sư, / không đâu 


' note nói về hệ Hoa Nghiêm, coi lại xem có phải hệ Hoa Nghiêm là hệ Như 
Lai Tạng 


68_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


sánh bằng. / Hai vị là người / giữ gìn thiện hạnh / 

của mười phương Phật; / thị hiện sắc thân “hằng sa 

CỐi giới. 
Trong câu kệ này, Lama Tông Khách Ba tán dương hai 
ngài Di Lạc và Văn Thù, là hai vị đệ tử cao nhất của đức 
Phật Thích Ca. Theo kinh sách Đại thừa, Di Lạc và Văn 
Thù là đệ tử bồ tát có mặt trong thời Phật thuyết Đại thừa. 
Kinh sách nói đệ tử bô tát của Phật Thích Ca có tất cả tám 
viŸ. Nói vậy không có nghĩa là tám vị đại bồ tát này có 
mặt bằng xương băng thịt nơi pháp hội của Phật. Thật ra 
các ngài chỉ có mặt ở một cảnh giới thực tại rất vi tế. Vì 
sao Lama Tông Khách Ba lại đặc biệt tán dương hai ngài 
Di Lạc và Văn Thù? Đó là vì theo Đại thừa, đức DI Lạc là 
vị bồ tát giữ gìn phần giáo pháp Phương Tiện Quảng Đại, 
còn đức Văn Thù là vị bồ tát giữ gìn phần giáo pháp Tánh 
không Thâm Sâu. 


Chứng Đạo Ca: chỉnh cú 3 
Con xin đảnh lễ / dưới chân hai ngài / Long Thọ, Vô 
Trước, / quí như châu ngọc / trang hoàng cối Nam. / 
Danh hiệu hai ngài / vang lừng ba cõi”; / là người 
thuyết giảng / giáo pháp thâm sâu / khó tin nhận 
nhất: /ý nghĩa "Phật mẫu" / (hệ kinh Bát nhã) / hoàn 
toàn đúng theo /ÿ thật của Phát. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 69 


Trong câu kệ này, tác giả tán dương Long Thọ và Vô 
Trước là hai bậc đệ tử hộ pháp giữ gìn hai phần giáo pháp 
của Phật: ngài Vô Trước giữ phần Phương Tiện Quảng 
Đại, và ngài Long Thọ giữ phần Tuệ Giác Thâm Sâu. Vì 
hai ngài sống ở hai thời kỳ cách nhau rất xa, nên câu hỏi 
đầu tiên đáng được nêu lên là vấn đề truyền thừa giữa 


Phật, ngài Long Thọ và ngài Vô Trước. 


Giáo pháp của Phật được giữ gìn nguyên vẹn là nhờ các 
thầy hóa hiện thân người, chấp trì không ngừng nghỉ, ví 
dụ như dòng truyền thừa của Luật tạng. Nhưng dòng 
truyền thừa còn có thể giải thích qua một mức độ vi tế 
hơn. Như mối thiện duyên giữa ngài Long Thọ và thân 
siêu việt cảnh giới của bồ tát Mạn Thù, cùng mối thiện 
duyên của ngải Vô Trước và thân siêu việt cảnh giới của 
bồ tát Di Lạc. Vậy dòng truyền thừa cũng có khi là do 


chính các vị đại bồ tát trực tiếp truyền lại. 


Giải thích về vẫn đề truyền thừa Phật pháp như vậy, tự 
nhiên sẽ nảy thắc mắc về vai trò của thân Phật lịch sử. Nói 
chung Phật giáo có hai quan điểm về thân Phật lịch sử. 
Một là nhìn đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua khía cạch thế 
tục: Phật bắt đầu la một người bình thường, nhờ tu hành 
nên đạt giác ngộ đưới cội bồ đề. Vậy trước khi giác ngộ, 


Phật chỉ là chúng sinh vô minh. 


70_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Quan điểm thứ hai được trình bày trong luận Ufarafamra 
của đức Di Lạc. Quan điểm này cho rằng mười hai công 
hạnh Phật, việc làm của đẳng giác ngộ, và thân Phật lịch 
sử được xem là hóa thân của Phật. Hóa thân là thân Phật 
thị hiện, phải xuất ra từ một mức độ thị hiện vi tế hơn gọi 
là báo thân”, có nghĩa là thân thọ dụng toàn hảo của Phật. 


Aal 


Hai loại sắc thân này thị hiện từ chân tánh của thực tại, 
gọi là Pháp thân”. Tuy vậy, muốn có pháp thân thì phải có 
chân thực tại tương ứng, vả đây là tự tánh thanh tịnh mà 
trước đây có đã nhắc đến. Vì vậy Phật giáo có khi nói đến 
tự tánh thân". Đại thừa hiểu về quả vị Phật qua bốn thân 
nhiệm màu nói trên. 

Đức Di Lạc nói rằng Phật an trú bất động trong cảnh giới 
của Pháp thân, đồng thời thị hiện nhiều sắc thân. Tất cả 
mọi công hạnh Phật, như nhập thai, xuất thế, v.v., đều là 
thiện hạnh của đắng giác ngộ. Nhìn như vậy mới có thê 
hiểu được mối liên hệ giữa các vị Đạo sư tiếp giữ dòng 
truyền thừa kinh sách Đại thừa. 

Mối luân chuyền của dòng truyền thừa rất phức tạp, vì vậy 


nảy ra nhiều nghi vẫn Đại thừa có phải do Phật thuyết hay 


Nirmanakaya 

h Sambhogakaya — báo thân hay thọ dụng thân. 
ˆ rupakaya 

* dharmakaya 

Ý Svabhavikakaya - natural buddha body — 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 71 


không. Nghi vấn này ngay từ thời ngài Long Thọ đã có. 
Trong Bảo Hành Vương Chính Luận”, ngài Long Thọ đành 
hăn một chương để trình bày luận cứ khẳng định Đại thừa 
là giáo pháp Phật dạy'". Trong Đại Thừa Trang Nghiêm 
Kinh Luận” của đức Di Lạc cũng có hắn một chương 
chứng minh giáo pháp Đại thừa do chính đức Phật thuyết. 
Nhiều cao tăng Đại thừa về sau cũng có trình bày nhiều 
luận cứ để bảo vệ sự chính thống của Đại thừa trong nhiều 


tác phẩm khác nhau. 


Một trong những nghỉ vấn lớn liên quan đến vấn đề chính 
thống của đại thừa, đó là xét theo lịch sử, khi lời giảng của 
đức Phật được kiết tập thành kinh thì kinh sách đại thừa 
không hề được nhắc đến. 


Điều này cho thấy kinh sách đại thừa, ví dụ như hệ kinh 
Bát nhã Phật không dạy cho đại chúng trong cõi thế gian, 
mà dạy cho một số hành giả chọn lọc trong một thực tại 
siêu phàm và thanh tịnh hơn. Ngoài ra, mặc dù đôi khi đức 
Phật cũng thị hiện sắc tướng tỷ kheo để giảng mật pháp, 
tuy vậy, đức Phật nói chung vẫn thường giảng mật pháp 
dưới sắc tướng của đẳng Pháp chủ mạn đà la, ví dụ thị 
hiện sắc tướng bổn tôn Guhyasamaja để giảng mật pháp 


Guhyasamaja. Vì vậy không lý do gì những mật pháp này 


` Precious Garland - Ratnavadli 
" Mahayangsutralamkara 


72_ › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


lại phải được thuyết ngay trong thời đức Phật lịch sử còn 
tại thế. 


Muốn hiểu rõ quan điểm của đại thừa về vấn đề này, cần 
nhất là phải hiểu về Phật quả và bốn thân Phật. Ví dụ như 
Lama Tông Khách Ba sinh ra ba trăm năm sau khi ngài A- 
ti-sa qua đời. Có một lần Lama Tông Khách Ba đến tu 
viện Retreng, là tu viện của ngải Dromtonpa, đại đệ tử của 
ngài A-ti-sa, ở đó Lama Tông Khách Ba bắt đầu chiêm 
nghiệm và hành trì giáo pháp Đèn Soi Đường Giác Ngộ 
của ngài A-tI-sa. Đọc lại tiểu sử của Lama Tông Khách Ba 
sẽ thấy trong thời gian này Lama Tông Khách Ba gặp A- 
ti-sa cùng hai vị đại đệ tử rõ ràng như đối mặt. Không chỉ 
một đôi lần, mà rất nhiều lần trong nhiều tháng. Thời gian 
này Lama Tông Khách Ba cảm hứng viết nhiều bài thi kệ 


về các bậc đạo sư dòng truyền thừa giáo pháp Lam-rim. 


Bất cứ một ai nêu nghiệp duyên đầy đủ, tâm trí nhạy bén, 
đều có thể gặp được các vị thánh giả, vì cho dù thân vật lý 
thô lậu của các ngài đã tan rã, nhưng trí thân vẫn còn. 
Ngay thời nay cũng có nhiều vị hành giả có được những 
cuộc diện kiến thâm diệu nhiệm mẫu cùng các bậc thầy 
trong quá khứ. Chỉ khi nào hiểu được tánh đức của quả vị 
Phật qua bón thân Phật mới có thể hiểu được những điều 


rắc rôi phức tạp này. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 73 


Chứng Đạo Ca: chỉnh cú 4 
Con xin đảnh lễ / đức A-ti-sa ⁄ Đi-pam-ka-ra, /là 
người tiếp giữ / kho tàng chánh pháp, / giữ gìn ngọn 
đèn / soi đường giác ngộ. / Bao nhiêu tỉnh túy / 
đường tu Quảng, Thâm / truyền lại từ hai / bậc đại tổ 
sư / đều được giữ gìn / trong giáo pháp này /chính 


xác nguyÊn vẹn. 


Trong câu này, Lama Tông Khách Ba đảnh lễ tán dương 
đức Atisha Dipamkara Shrijnana. A-ti-sa là vị cao tăng Ấn 
độ đến từ vùng engal, ngày nay là Dhaka tại 
Bangladesh. Ngài có nhiều sư phụ, nhưng chính yếu là 
đức Serlingpa đến từ đảo Serling, có nghĩa là “Xứ Vàng”. 
Miền Nam Thái Lan ngày nay cũng có vùng đất cùng tên, 
nhưng dựa theo sách Tây tạng thì ngài A-ti-sa đã phải mắt 
hết 18 tháng để đi thuyền từ Ấn độ sang đảo Serling, vì 
vậy đảo này chắc phải xa hơn Thái lan rất nhiều, có lẽ là 
nằm ở vùng Đông dương (Indonesia), gần Java. Hơn nữa 
có nhiều điều liên quan đến thầy Serlingpa được tìm thấy 
ở vùng này. 

A-ti-sa thọ nhận giáo pháp về tâm bồ đề từ vị thầy này. 
Sau đó ngài lại thọ nhận giáo pháp tánh không từ một vị 
thầy khác, tên Rigpa ? Khuelug (còn có tên là Vidyakokila 
the younger, hay là Avadhuiipa). Theo đó thì trước thời 
ngài A-tI-sa, phương tiện và trí tuệ (hay phương tiện thiện 


74_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


xảo và tánh không) được truyền lại thành hai dòng truyền 
thừa khác nhau, mặc dù vẫn được hành trì chung. Chính 
A-ti-sa là người phối hợp hai dòng truyền thừa này làm 
một, từ đó về sau dòng tu quảng và thâm được truyền 
chung Ÿ. 

Từ vị đại đệ tử tiếp giữ giáo pháp của A-ti-sa là ngài 
Dromtonpa chẻ ra thành ba bộ phái Kadzmn'”. Bộ phái đầu 
là Kadam Shungpawa, nghĩa là “người tu theo luận”, khởi 
phát từ ngài Potowa, đệ tử của ngài Dromtonpa. Bộ phái 
này chủ yếu tu học dựa theo các bộ kinh luận Ấn độ trọng 
yếu. Bộ phái thứ nhì là Kadam Lamrimpa, có nghĩa là 
“người tu theo đường tu tuần tự giác ngộ”. Bộ phái này 
chủ yếu tu theo phương pháp tuần tự trên đường giác ngộ, 
dựa vào các bộ luận tầm cỡ trung bình. Tiếp theo là bộ 
phái thứ ba, tên Kađdam Mengagpa, có nghĩa là “người tu 
theo lời khai thị”. Bộ phái này chủ yếu tu học theo lời trực 
chỉ khai thị của sư phụ, và chú trọng vào pháp trực chỉ 


quán. 


Đại đệ tử của Potawa là Sharawa, một vị thầy được nề 
trọng nhờ trí uyên bác thông làu kinh luận. Sống cùng thời 
với Sharawa có vị dịch giả tên Patsab Lotsawa, là người 
dịch sách của ngài Nguyệt Xứng (Chandrakrrti) từ Phạn 
ngữ sang Tạng ngữ. Nghe nói vào thời của Patsab 


Lotsawa, tác phẩm của Nguyệt Xứng chưa được dịch sang 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 75 


tiếng Tây tạng. A-ti-sa khi sang Tây tạng giảng về Trung 
quán đã phải dùng sách của Thanh Biện (Bhavaviveka) 
như bộ Tỉnh Túy Trung Đạo! và Luận Lỷ Chói Sáng" Đến 
thời thầy Sharawa thì có Patsab Lotsawa khởi dịch bộ Bổ 
Xung Trung Đạo” của Nguyệt Xứng. 


Truyện kế Patsab Lotsawa dịch xong bản thảo có trao lại 
cho Sharawa xin góp ý. Mặc dù Sharawa không biết tiếng 
Phạn, vẫn vạch ra nhiều điểm trọng yếu trong bài dịch, ghi 
lại một số góp ý và sửa chữa. Patsab Lotsawa so sánh lời 
góp ý của Sharawa với nguyên bản tiếng Phạn, thấy 
Sharawa vạch ra đúng những nơi cần xét lại. Patsab 
Lotsawa xúc động sâu xa, tán dương sự hiểu biết thâm sâu 


của ngài Sharawa vê Trung đạo. 


Sau đó Sharawa nhận đuợc bản dịch Bổ Xung Trung Đạo, 
trước đại chúng Sharawa thường hết lời tán dương sự 
đóng góp vô giá của Patsab Lotsawa. Trong một buổi 
thuyết pháp, có đệ tử mang đường đen ra cúng dường cho 
cử tọa. Ngài Sharawa vốc đầy một năm tay, ném vảo 
không trung nói rằng, “cúng phẩm nảy xin dành cho đại 
dịch giả Patsab, người mang công đức vô hạn đưa tác 


phẩm của Nguyệt Xứng về cho người dân Tây tạng”. 


'Madhyamakahridaya 
- Blaze of Reasoning (Tarkajvala) 
” Supplement to the Middle Way (Madhyamakavatara). 


76_ › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Các nhà dịch giả Tây tạng dịch từ tiếng Phạn thường là 
những học giả uyên bác đầy lòng can đảm. Họ cực kỳ 
trung thành với nguyên văn tiếng Phạn. Đến nỗi cho đến 
ngày nay sách dịch của họ vẫn được các nhà học giả hiện 
đại ca tụng là chính xác. Dù dân sỐ Tây tạng rất ít, Phật 
giáo vẫn hưng thịnh hơn 1,500 năm, trong suốt thời gian 
này, có rất nhiều bậc thầy xuất gia hay tại gia, chứng ngộ 


rât cao, soạn thảo những bộ sách quí. 


Có một bộ luận giải Bá Nhã Bách Thiên Tỉ ụng' nằm trong 
kho Tengyur, là kho kinh tạng gom lại tất cả những bộ 
luận Ấn độ dịch sang tạng ngữ. Lama Tông Khách Ba khi 
nghiên cứu về bộ luận này, tìm ra rất nhiều thành ngữ và 
thuật ngữ Tây tạng, vì vậy ngài kết luận đây không thể là 
bộ luận do các cao tăng Ấn độ trước tác, mà phải là một 
tác phẩm Tây tạng. Về sau ngài tìm thấy trong một danh 
sách, khăng định bộ luận kia đích thật là của một vị tổ sư 


Tây tạng sống vào thế kỷ thứ tám, tên Trisong Detsen. 


Trong câu thứ tư này, Lama Tông Khách Ba gọi đức A-ti- 
sa là “người tiếp giữ kho tàng chánh pháp”, ngụ ý nhắc 
đến tác phẩm Đèn Soi Đường Giác Ngộ của A-ti-sa. Đây 
chỉ là một tác phẩm rất ngắn nhưng lại cực kỳ đầy đủ cô 
đọng, chuyên chở giáo pháp rất thâm sâu. Các dòng luận 


giải Tây tạng thường vẫn xem tác phâm này là Hiện Quán 


' Hundred Thousand Verses oƒ the Perfection oƒ Wisdom 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ Œœ 77 


Trang Nghiêm' của đức Di Lạc trong thể dạng tỉnh yếu 


nhất. 


Ngọn Đèn của A-ti-sa chủ yêu dựa vào một đoạn trong 
chương thứ hai của bộ luận của đức DI Lạc. Khi giảng về 
các giai đoạn tuần tự trên con đường tu giác ngộ, đức Di 
Lạc có nói về phát tâm qui y Tam Bảo và phát tâm Bồ đề. 
Tiếp theo, ngài giải thích về bồ tác giới và phương pháp 
thực hành sáu hạnh ba la mật” của bồ tác đạo, rồi ngài lại 
giải thích phương pháp tu tuệ, phối hợp chỉ” quán”. 
Truyền thống Tây tạng cho rằng đây chính là nguồn cảm 
hứng của giáo pháp Đèn Soi Đường Giác Ngộ của đức A- 


ti-sa. 


Chứng Đạo Ca: chỉnh cú 5 
Con xin kính cần / đảnh lễ đạo sư. / Đạo sư là mắt / 
giúp chúng con nhìn / vào biển kinh điển / bao la vô 
tận; /là lòng sông cạn “nâng đỡ gót chân / cho kẻ 
thiện duyên / vượt sang bờ giác. / Thầy mở lòng từ / 
vô lượng vô biên, / vận dụng muôn vàn / phương tiện 


thiện xảo “giúp cho mọi sự / rõ ràng trong sáng. 


Trong câu này, Lama Tông Khách Ba tán dương các bậc 


tổ sư chấp giữ dòng truyền thừa giáo pháp lam-rim. Một 


'Ornament oƒ Clear Reolization 
_ xa ma ta; shamata 
” đề bát xá na; vipashyana 


78_ › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


vị thây Kadampa có nói răng: “Khi tôi giảng lam-rim, toàn 
bộ kinh điên rúng chuyên nói răng, “ông sư già này đang 


mol tim của chúng ta”. 


Lama Tông Khách Ba viên tịch từ sáu trăm năm về trước. 
Trong ba bộ luận giải lam-rim do Lama Tông Khách Ba 
soạn, bộ lam-rim đại luận là quan trọng nhất, nhưng trong 
cả ba bộ luận Lama Tông Khách Ba đều trình bày đầy đủ 
mọi yếu tố của con đường dẫn đến giải thoát — có nghĩa là 
về chứng ngộ thâm sâu về tánh không [Thâm], và về 
phương tiện thiện xảo [Quảng], chi tiết dài ngắn khác 
nhau, giải thích những điểm trọng yếu này qua một hệ 
thống nhất quán cho chúng ta ngày nay có thể học hỏi, 


chiêm nghiệm, và hành trì. 


Dù gọi là /zm-rin hay gọi là Đường Tu Tuần Tự Giác 
Ngộ, tất cả mọi truyền thống Phật giáo Tây tạng đi từ các 
cựu phái như Nyingma hay các tân phái như dòng Sakya 
và dòng Kagyu đều có những giáo pháp tương tự, nhắn 
mạnh phần căn bản của Phật Pháp. Ngoài ra, giá trị của 
mọi giáo pháp của cả bốn dòng phái Tây tạng đều có thể 
được kiểm chứng bằng cách truy ngược về tận nguyên bản 
các bộ luận do các bậc cao tăng ấn độ trước tác. 

Dòng phái Nyingma của Phật giáo Tây tạng, nói ví dụ, có 
một loại giáo pháp gọi chung là /errma, nghĩa là “giáo pháp 


mật khải”, và một loại khác gọi chung là kama, nghĩa là 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 79 


“giáo pháp truyền qua kinh văn”. Tuy vậy, ngay cả phần 
giáo pháp mật khải cũng vẫn phải dựa trên nền tảng của 
giáo pháp truyền qua kinh văn. Nói cho đúng, truyền 
thống dòng Nyingma nói rằng giáo pháp tìm thấy trong 
phần mật khải chỉ là giản đị là phương tiện giúp người tu 
thấy rõ lãnh vực nào cần chú tâm, và giúp công phu tu 


hành của người tu trở nên bén nhạy hơn. 


Tán Dương Giáo Pháp Vĩ Đại 


Chứng Đạo Ca : chỉnh cú 6 & 7 


Con đường tuân tự / dẫn đến giác ngộ / được các bậc 
thây “nồi gót hai tổ / Long Thọ, Vô Trước / khéo léo 
giữ gìn. / Các thầy là hạt /ngọc châu vương đỉnh / 
trong số chư Tăng / nơi vùng đất Nam. / Tràng phan 
các thầy / cao trội hơn cả. / Tu theo pháp này / sẽ có 
khả năng “hoàn thành ước nguyện / chín loại chúng 
sinh” / vì vậy pháp này / là đắng Pháp vương / là 


lòng biên rộng / cho ngàn dòng suối / luận văn đồ về. 


Pháp này vì điệu / [1] giúp cho người tu / hiểu được 
dễ dàng / trăm vạn pháp môn / vốn không mâu 
thuần; /[2J giúp cho toàn bộ / biển rộng kinh điển / 
đồng loạt tỏa rạng /trong trí người tu / như được 
đức Phật / đích thân giáo hoá; [3] giúp cho dễ dàng 


80_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


/hiểu được ÿ Phật; / [4] hộ trì người tu / thoát khỏi 
hồ thẳm / rừng rậm ác kiến. Vì bốn lợi ích /lớn lao 
như vậy “nên các hành giả / Ấn độ, Tây tạng, / ai 
người có trí / cũng đêu hoan hí / với diệu pháp này, / 
là pháp chỉ rõ / con đường tuần tự / tùy theo căn cơ, 
/ dân đến giác ngộ, / lả pháp cao tuyệt / mà kẻ thiện 


duyên / luôn luôn dốc tâm / tỉnh tấn tu hành. 


Hai câu trên dành đê tán dương tánh đức vĩ đại của giáo 


pháp lam-rim. 


Câu 6 giải thích về nội dụng và về dòng truyền thừa lam- 


rim. Câu 7 giải thích về lợi ích lớn lao của giáo pháp nảy. 


1. Vẫn không mâu thuẫn. Một trong những điểm vĩ đại 
của lam-rim là giáo pháp này giúp người tu thấy ra không 
có điều mâu thuẫn trong giáo pháp Phật dạy. Nhìn lại tất 
cả mọi giáo pháp phong phú trong kinh điển đại thừa, 
người tu sẽ nhận thấy có điều nơi đây cấm, nơi kia lại 
khuyến khích. Tuy nhiên nếu hiểu được ý nghĩa của rừng 
giáo pháp phong phú sẽ thấy mỗi loại giáo pháp phù hợp 
với một loại người tu. A-ti-sa sắp xếp toàn bộ Phật pháp 
thành ba lớp “căn cơ”, tùy theo khả năng trình độ của 
người fu. 

Vậy có những pháp tu đối với người này thì ngăn cản 
nhưng đối với người kia thì lại khuyến khích. Không hiểu 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 81 


được điều này sẽ dễ sinh hiểu lầm. Chuyện hiểu lầm như 
vậy xảy ra rất thường ở Tây tạng. 

Có một thời ở Tây tạng nhiều người vì kính ngưỡng giới 
luận mà phi báng Kim cang thừa, lại có nhiều người vì 
kính ngưỡng Kim cang thừa mà bỏ bê phần giới luật. Lời 
giảng của A-ti-sa cho thấy giáo pháp của Phật tương ứng 
với trình độ tâm thức của người tu ra sao. Hiểu điều này sẽ 


tránh được nhiều lầm lẫn lớn lao tai hại. 


2. giúp cho toàn bộ / biển rộng kinh điển / đồng loạt tỏa 
rạng / trong trí người tu / như được đức Phật / đích thân 
giáo hoá. Điều lớn lao thứ hai của lam-rim, là tất cả mọi 
lời dạy của Phật sẽ “tỏa rạng / trong trí người tu / như 
được đức Phật / đích thân giáo hoá”. Hiểu biết về Phật 
pháp nếu nông cạn, sẽ có khuynh hướng phân biệt kinh 
điển, cho rằng chỉ một vải giáo pháp là cần thiết cho 
đường tu của mình, phần còn lại chỉ là học để trau dồi 
kiến thức. Bao giờ hiểu sâu hơn về Phật pháp, sẽ thấy 
người có trí phải có cái nhìn tổng quát về toàn bộ Phật 
Pháp. Có thấy được toàn bộ Phật pháp rồi mới có thê biết 
giáo pháp nảo thích hợp với trình độ hiện tại của mình, 
đồng thời hiểu rõ trọn vẹn kinh điển đều là lời dạy thiết 


thực của Phật, đên một lúc nào đó sẽ cân đên. 


3. giúp cho dễ dàng / hiểu được ý Phật. Lợi ích lớn lao 
thứ ba là quí vị sẽ dễ dàng chứng ngộ được ý thật của 


32 x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Phật, mọi giáo pháp của Phật đều sẽ qui về công phu tu 
tập của quí vị. Nhờ đó quí vị có thể hoàn thành tâm 
nguyện của mình, bất kế là tâm nguyện gì — sinh vào cõi 
tái sinh tốt đẹp, giải thoát luân hồi, hay đạt đến giác ngộ 
viên mãn. 

4. hộ trì người tu / thoát khỏi hỗ thắm / rừng rậm ác 
kiến. Lợi ích lớn lao thứ tư là hộ trì cho quí vị khỏi rơi 
vào “hỗ thắm rừng rậm ác kiến”. Rừng rậm ác kiễn ở đây 
có nghĩa là từ bỏ chánh pháp. Bao giờ quí vị ý thức rằng 
mọi kinh điển mọi giáo pháp Phật dạy đều liên quan đến 
đường tu của mình, khi ấy quí vị sẽ không làm sao có thể 
loại bỏ giáo pháp này, chọn lựa giáo phái kia, vì biết rằng 
thật ra toàn bộ Phật pháp đều là cần thiết. Hiểu được như 
vậy sẽ không phạm lỗi lầm từ bỏ chánh pháp. 


Điều này cũng liên quan đến vấn đề phân biệt bộ phái. Vì 
Phật giáo Tây tạng có bốn dòng nên người tu có khi nuôi 
dưỡng tinh thần kỳ thị bộ phái. Bao giờ hiểu được đặc 
điểm của từng dòng, trong phương pháp tiếp cận, giảng 
dạy, và hành trì, quí vị sẽ hiểu được giá trị và mức độ cần 
thiết của cả bốn dòng tu. Nói cho thật chính xác, một 
người tu có thể mang tất cả mọi tông phái khác nhau vào 
công phu hành trì của mình. Một vị thầy Kadampa thường 


nói: người tu cân phải biệt làm sao có thê châp trì trọn vẹn 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 83 


giáo pháp của Phật, phải tựa như cùng một lúc mà nhấc 
bồng cả miếng vải vuông.”"" 

Lại có nhiều đệ tử Đại thừa mang khuynh hướng phân biệt 
xem rẻ giáo pháp Tiểu thừa, đặc biệt là giáo pháp Nguyên 
Thủy'. Một trong những hậu quả của thái độ này là khiến 
đệ tử Tiểu thừa phải đặt lại vấn đề chính thống của Đại 
thừa. Thật ra nền tảng của giáo pháp Nguyên Thủy là hệ 
kinh Pali, Phật tử Đại thừa phải hiểu đây cũng chính là 
nên tảng của Đại thừa, đặc biệt phần giáo pháp thuyết về 
Tứ Diệu Đề và 37 Phẩm Trợ Đạo'”. Các giáo pháp này là 
gốc rễ của Phật pháp. Dựa trên nền tảng này mà thêm vào 
sáu hạnh ba la mật v.v., để bô xung thêm một vài khía 
cạnh vi tế, và cuối cùng là thêm vào các phương pháp tu 
trong Kim cang thừa. Vì vậy cho dù có thể bổ xung với 
phần giáo pháp thuộc Bồ tát thừa và Kim cang thừa, ngay 
bản thân hệ kinh Pali đã mang đầy đủ căn bản của Phật 
pháp. Nếu không có tiêu thừa thì bồ tát thừa và kim cang 


thừa đêu mất nên tảng. 


HỎI ĐÁP 
Hỏi. Nếu đã có tự tánh niết bàn và chân tánh thanh tịnh 
trong sáng, vậy cái gì là nguyên nhân khiến chúng ta lìa 


chân tánh thanh tịnh trong sáng, chịu khổ vì nghiệp 


' Theravada 


34_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


chướng ô nhiễm và chướng ngại phiền não? Vì sao trong 
quá trình tái sanh chúng ta lại không giữ được trạng thái 


trong sáng thanh tịnh của tự tánh niết bàn? 


Đáp. Khi Phật giáo nói về bản tánh thanh tịnh và trong 
sáng của tâm, nói như vậy là để giải thích răng ô nhiễm và 
phiền não không thuộc về bản tánh của tâm, chứ không 
phải để nói có một trạng thái nguyên thủy trong sáng và 
thanh tịnh, rồi sau đó biến thành ô nhiễm. Thật ra dòng 
tâm thức không khởi điểm, ô nhiễm cũng vậy, không có 
khởi điểm. Dòng tâm thức có từ bao lâu thì dòng tâm thức 
ô nhiễm -chấp có tự tánh- cũng có từ bấy lâu. Hạt giống ô 
nhiễm luôn luôn hiện diện cùng lúc với dòng liên tục của 
tâm thức. 

Vì vậy mà kinh điển Phật giáo nói đến vô minh bẩm sinh, 
hay là vô minh căn bản. Loại vô minh này có một cách tự 
nhiên và theo cùng với dòng tâm thức của mỗi người. Chỉ 
khi nào áp dụng thuốc hóa giải, hành trì thiền định, những 
loại phiền não vô minh này mới được tách lìa khỏi dòng 
tâm thức. Đây là ý nghĩa của cái gọi là tự tánh thanh tịnh. 


Nếu quán xét về đặc tính của tâm, quí vị sẽ thấy tất cả 
những thành phần ô nhiễm, ví dụ như tâm lý hay ý tưởng 
phiền não, đều bắt rễ từ cái nhìn sai lệch về thực tại và, vì 
vậy, luôn thiếu nền tảng vững chắc. Lấy trí tuệ thấy được 


chân tướng thực tại làm thuốc hóa giải thì phiền não dù 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 85 


đâm rễ sâu bao nhiêu cũng sẽ tan biến không dấu tích dưới 
sức mạnh của thuốc hóa giải đoạn lìa dòng liên tục của 
phiền não ô nhiễm. Tuy vậy, không gì có thể chạm đến 
chân tâm, không gì có thể làm gián đoạn được dòng liên 
tục của tâm thức. Sự hiện hữu của thế giới kinh nghiệm 
nội tại và tâm thức là một thực tại. Tâm thức có đó. Tâm 
có đó. Không sức mạnh nào có thể làm gián đoạn dòng 
tâm thức liên tục của quí vỊ. 

Song song với thế giới nội tâm là thế giới ngoại cảnh. 
Theo Phật giáo, vật thể nguyên thủy cực vi tạo thành thế 
giới vật lý thiên hình vạn trạng này được gọi là “phân tử 
không gian”, là mức độ vi tế nhất của thực tại vật lý. Từ 
dòng liên tục của các phân tử vi tế này, ta có thê lý giải 
được sự biến hóa của vũ trụ. Vũ trụ xuất ra từ thực tại vi tế 
nhất nảy, duy trì trong một khoảng thời gian, rồi tan rã. 
Trọn quá trình hình thành và hoại diệt này đều xuất phát 


từ tầng lớp vi tế nhất của thực tại vật lý. 


Ở đây chúng ta đang nói về thế giới vật lý hữu hình có thể 
tiếp xúc được bằng giác quan. Đương nhiên là trong đời 
sống thực tế hàng ngày, có những nguồn năng lực có khả 
năng hủy diệt một hiện tượng vật lý. Tuy vậy, ở mức độ vi 
tế nhất thì thực tại vật lý vẫn là một dòng liên tục vô thủy 
vô chung. Phật giáo cho rằng không gì có thể làm gián 


đoạn dòng liên tục của thực tại vi tế. 


86 x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Tương tự như vậy, tâm thức hoạt hiện phong phú, bao 
gồm nhiều tầng lớp thô lậu của ý tưởng, tình cảm, giác 
quan. Loại tâm thức này luôn tùy vào một thực tại vật lý 
này đó, ví dụ như môi trường, thời gian. Nhưng dòng tâm 
thức vi tế, nền tảng phát xuất các loại tâm thức thô lậu, thì 
không khởi đầu không kết thúc. Dòng liên tục của tâm bản 
lai sẽ luôn trường tồn, không gì có thể làm gián đoạn. 

Nếu ô nhiễm phiền não có khởi đầu, tự nhiên sẽ có câu 
hỏi, vậy ô nhiễm từ đâu mà có? Tương tự như vậy, Phật 
giáo không cho rằng tâm thức có điểm khởi thủy, vì nếu là 
như vậy sẽ sinh ra thêm nhiều nghi vấn vậy cái gì sinh ra 
tâm? Còn nếu hỏi vì sao tâm thức không có khởi điểm, 
điều này có thể được giải thích trên nền tảng dòng tâm 
thường trụ (ever-present continuum). Tuy vậy, loại luận 
cứ nảy phải dựa theo quá trình loại trừ, vì nếu cho rằng 
tâm thức có khởi điểm thì khởi điểm nảy là khởi điểm gì 
và cái gì là nguyên nhân tạo ra khởi điểm ấy? Khăng định 
tâm thức có khởi điểm là đồng thời phủ định luật nhân quả 
nên tảng của Phật giáo. 

Mặc dù một số kinh điển Phật giáo có nhắc đến đức Phật 
Phổ Hiền [Samantabhadra]'. là vị Phật bản lai luôn thanh 


tịnh và tốt lành, tuy vậy, phải hiểu chữ bản lai cho đúng 


' Samantabhadra là Phổ hiền. Việt nam quen thuộc với bồ tát Phổ hiền. Ở 
đây là thân Phật bản lai Phổ hiền, còn gọi là A đề Phật (Adi Buddha). 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ6 87 


nghĩa nói ở đây. Ở đây, bản giác diệu minh được xem là 
nguyên nhân phát sinh thế giới vũ trụ ta thấy. Kinh điển 
Mật tông khi nói về quá trình biến hóa này thường nhắc 


đên quá trình xuôi và ngược. 


Trong cả hai trường hợp, thế giới tâm thức hoạt động 
phong phú xuất ra từ tầng vi tế của tâm diệu minh, qua 


A39 


giai đoạn gọi là “ba hiện”. Theo đó có thể hiểu rằng mọi 
sự sinh ra từ bản tánh của tâm diệu minh rồi tan về lại nơi 
đó. Vậy cái gọi là khởi điểm ở đây chỉ ứng với từng điểm 
thời gian chứ không phải là một thứ khởi điểm chung của 


vũ trụ. 


Hỏi. Thưa đức Đalai Lama, ngài có nhắc đến các tu viện 
như Vakramashila, giới luật rất nghiêm, cả những vị hành 
giả chứng ngộ cao cũng có thể bị trục xuất vì phạm giới. 
Ngày nay có nhiều Rinpoche và nhiều vị thầy cao trọng 
vẫn không ngừng dính líu đến các vụ tai tiếng đủ loại. Vì 


sao giới luật ngày nay lại khác xưa? 


Đáp. Có một điều ta nên hiểu cho rõ, đó là những người 
mà anh (chị) nói đến không còn thuộc về tăng đoản. 
Người nào phá giới, nhất là bốn trọng giới [1. mạo nhận 
mình đạt đạo; 2. sát sinh; 3. trộm cắp, 4. có quan hệ tình 
dục] là đã tự trục xuất mình ra khỏi tăng đoàn. Cho dù chỉ 


khơi sự nghi ngờ có căn cứ thôi cũng đủ đê bị trục xuât. 


88_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Xưa vẫn vậy, nay vẫn vậy, không có gì thay đối. Tuy vậy, 
có người tuy phạm giới nhưng vẫn tìm ra đủ cách lương 
lẹo khéo léo để tiếp tục giữ cho mình một địa vị trong giới 
tu hành. 


Tôi vẫn thường nhắc nhở quí tăng ni là một khi đã phạm 
giới thì không còn được khoát áo tu sĩ. Điều này đúng cho 
cả bốn dòng tu Tây tạng: Nyingma, Sakya, Kagyu và 
Geluk. Tuy nhiên cũng nên biết rằng truyền thống Phật 
giáo Tây tạng có hai thành phần hành giả, có hành giả 
xuất gia, thọ giới xuất gia; và có hành giả tại gia, không 
khoát áo tăng sĩ, không xuống tóc, chỉ nhận loại giới luật 
dành cho người tại g1a. 


3. NƯƠNG DỰA ĐẠO SƯ 


ĐẠO SƯ THUYÉT CHÁNH PHÁP 

Chứng Đạo Ca: chỉnh cú 8 
Diệu pháp này do /ngài A-ti-sa / thu tóm tỉnh túy / 
của lời Phật dạy / mà soạn thành văn. / Vì vậy dù chỉ 
/ đọc nghe một lân / cũng sẽ có được / vô vàn công 
đức, / huống chỉ gắng công / chuyên cần học hỏi, / 
giảng giải phong phú / cho người cùng nghe, / chắc 
chắn công đức / sẽ như sóng cả / bao la biển rộng. / 
Vì vậy các con / hãy gắng chủ tâm / (tu học pháp này 
/cho thật đúng đắn.) 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 89 


Chứng Đạo Ca của Lama Tông Khách Ba là chìa khóa mở 
ra mối liên hệ giữa các loại khế kinh. Câu 8 giải thích đạo 
sư phải giảng pháp như thế nào và đệ tử phải nghe pháp ra 
sao, làm cách nảo để lời giảng và lời nghe đều mang lại 
lợi lạc. Động cơ giảng pháp và thái độ khi giảng là hai 
điều quan trọng bậc nhất mà người thuyết pháp cần quan 
tâm. Nếu vị Thầy vì mục tiêu thế tục mà giảng pháp, ví dụ 
để cho người khác biết là mình uyên bác, hay để kiếm 
tiền, kiếm phẩm cúng dường, hoặc để lợi dụng điều động 


người khác, động cơ như vậy chắc chăn là ô nhiễm. 


Động cơ giảng pháp phải là tâm nguyện trong sáng vị tha, 
muốn mang lợi lạc đến cho người. Theo truyền thống Phật 
giáo Tây tạng, không những động cơ giảng pháp phải 
trong sáng, mà cả cách thức giảng pháp cũng phải toàn 
hảo. Không nên giảng pháp giống như người già ăn cơm, 
miếng mềm thì nhai, miếng cứng lại nhả. Tương tự như 
vậy, người giảng pháp không được lựa dạy phần dễ, bỏ 
qua phân khó. Lại có câu nói rằng không nên giảng pháp 
như quạ xây tổ. Quạ khi xây tổ cứ chất bừa bãi, không thứ 
tự lớp lang gì. Lời giảng pháp không thẻ thiếu thứ tự mạch 
lạc, cần có một hệ thống TÕ ràng để lợi lạc cho người 


nghe. 


Ngoài ra còn một phẩm hạnh người giảng pháp cần phải 


có, đó là phải có kinh nghiệm thực chứng về điều đang 


90 x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


giảng [tu tuệ]. Nếu điều này không thể được, ít ra người 
giảng đối với phương pháp tu của điều mình đang giảng 
phải thuần thục kinh nghiệm tâm linh [tư tuệ]. Nếu điều 
này cũng không thể, tối thiểu người giảng phải hiểu biết 
tường tận về nội dung của điều mình đang giảng [văn tuệ]. 
Ngài Pháp xứng có nói, điều mình không biết thì không 
thể nào dạy cho người khác. 

Tôi có một người bạn là một vị thầy giỏi và cũng là một 
hành giả Ấn độ giáo hiểu biết sâu rộng. Có lần chúng tôi 
bàn thảo với nhau về vẫn đề hòa bình tôn giáo và sự cần 
thiết trao đối giữa các tôn giáo với nhau. Tôi nhận ra mình 
hoản toàn mù tịt về Hồi giáo, và cũng chưa từng tiếp xúc 
gì nhiều với thế giới Hồi giáo. Người bạn nói với tôi, 
“không khó gì đâu. Chỉ cần học vài câu trong Koran, tồi 
chú giải vài câu ở đây, vài câu ở kia. Vậy là đủ rồi, không 
cần biết nhiều hơn.” 

Đề nêu lên một ví dụ nghiêm chỉnh hơn, có một nhà học 
giả người Đức đến dự buổi giảng pháp của một vị thầy 
Tây tạng. Trong buổi giảng, học giả người Đức nghe được 
nhiều câu trái ngược với căn bản lời Phật dạy nên cuối 
buổi lên tìm vị Thây thuyết pháp để thưa rằng hình như 
Thầy nói sai. Thay vì nhìn nhận mình lầm, vị thầy Tây 


tạng lại nói răng “OI đâu có sao. Nói mây thứ như vậy 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 91 


cũng được mà”. Đây là một thái độ rât sai lâm. Làm người 


giảng pháp phải luôn cẩn trọng. 


Khi ngồi trên pháp đản giảng pháp, tác phong của người 
giảng Pháp cũng rất quan trọng. Trước khi ngồi xuống 
phải quì lạy pháp đàn ba lạy. Làm như vậy để nhớ rằng 
được ngồi trên tòa cao giảng pháp không phải vì bản thân 
mình cao siêu thần thánh gì mà chỉ vì giáo pháp sắp dạy 
đáng được tôn vinh. Theo truyền thống đại thừa, khi Phật 
giảng về Bát-nhã ba la mật (Tuệ giác toàn hảo), chính đức 
Phật đã dựng một pháp tòa cao để ngồi giảng pháp, đó là 
để tỏ lòng tôn kính Bát nhã, mẹ sinh mọi đắng giác ngộ, 


dù là thanh văn, duyên giác, hay Phật. 


Vào lúc kinh Phật được kiết tập, nhờ chư A la hán thời 
Phật và các vị đệ tử khác sau này, sẽ có lúc tất cả thành 
viên tham dự đều cởi áo cà sa khoát ngoài, bậc thượng thủ 
kỳ kiết tập sẽ thâu tất cả lại, xếp thành đống thành pháp 
đàn, rồi tọa trên pháp đàn này đề kiết tập kinh điển. Tắt cả 
những việc làm này cho thấy lòng tôn kính tuyệt bậc đối 


với giáo pháp Phật dạy. 


Sau khi ngồi xuống, theo tục lệ Tây tạng vị Thây thuyết 
pháp phải tụng một câu kinh về vô thường, để dẹp sạch 
mọi khuynh hướng kiêu mạn có thể phát sinh trong tâm, 
giữ tâm nguyện vị tha trong sáng. Nghi lễ này rất quan 


trọng, giúp giữ sự thanh tịnh từ phía vị Thây, vì thường hễ 


92_ x~› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


thượng lên tòa cao, được người tán dương ca tụng, tự 
nhiên rất đễ nỗi tâm kiêu căng ngạo mạn. Vì vậy, người 
giảng pháp bao giờ cũng phải giữ trong đáy tim lời dạy 
của thầy Dromtonpa, nói rằng “cho dù cả thế giới đều quì 
xuống, mang chân Thầy đặt lên đỉnh đầu họ, thì Thầy 
cũng vẫn nên ngồi nơi thấp nhất, giữ lẫy lòng khiêm 
cung”. Trong Đảo Hành Vương Chính Luận (Precious 
Garland), ngài Long Thọ có lời phát nguyện xin làm đất 
nước lửa gió để chúng sinh có thể mặc nhiên hưởng thọ. 
Nếu quí vị thật sự lấy lời nguyện này làm tâm nguyện của 
mình thì sẽ không bao giờ nghĩ răng mình hay hơn người 
khác, cũng không bao giờ dụng tâm giữ người khác dưới 


tầm thao túng của mình. 


Động cơ trong sáng khi nghe pháp cũng rất quan trọng, 
giúp người nghe hội đủ ba đức tính quan trọng khi nghe 
pháp - là tâm khách quan, trí thông minh và lòng khát 
khao nghe pháp —, và đồng thời cũng giúp người nghe giữ 
được thái độ thích đáng khi nghe pháp. Được như vậy mới 
gọi là người nghe pháp toàn hảo. Phải lấy pháp làm tắm 
gương soi, lấy hành động lời nói và ý nghĩ làm ảnh hiện 
trong gương. Phải không ngừng xem xét ảnh hiện trên tắm 
gương chánh pháp, để liên tục cố gắng thay đổi hành vi 


của chính mình. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 93 


Một trong những đặc điểm của Phật pháp, đó là càng quán 
niệm phong phú thì hiểu biết và chứng ngộ sẽ càng sâu, 
tín tâm cảng phát triển. Vì vậy quí vị phải làm sao cho 
pháp tu của mình càng phố quát càng tốt và sự học và sự 
hiểu của mình càng rộng càng tốt. Đồng thời cũng phải 
làm sao cho những gì học được không chỉ ngừng lại ở 
lãnh vực kiến thức suông. Ngay từ đầu phải hướng hết sự 
học về mục tiêu tu hành. Nếu học mà không muốn mang 
những điều đang học về áp dụng vào đời sống, làm như 


vậy sẽ có nguy cơ trở nên chai cứng lãnh đạm. 


Các vị thầy cao trọng dòng Kadampa thường nói nếu giữa 
Phật pháp và tâm quí vị mà có một lỗ hỗng đủ cho một 
người đi qua thì công phu tu hành của quí vị không có 
hiệu quả. Phải làm sao cho giữa Phật pháp và tâm mình 
không một khe hở nhỏ nào cả. Quí vị cần kết hợp Phật 
pháp với tâm của mình. Có một câu thành ngữ Tây tạng 
nói rằng có thể miết bơ để thuộc da cho mềm, nhưng nêu 
vì chứa bơ mà da bị cứng thì không làm gì có thể khiến 
cho da mềm trở lại được, dù cố gắng đến đâu cũng vô ích. 
Tây phương không dùng hủ da để chứa bơ nên có lẽ là câu 
thành ngữ này không có ý nghĩa gì lắm, nhưng quí vị có 


thê nắm được đại ý. 


Các vị thầy Kadampa cũng thường nói rằng nước chánh 


pháp có thê thâm vào tâm mới mẻ nhiệt thành của người 


94 x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


mới tu học, dù tâm ấy khó thuần đến đâu, nhưng sẽ không 
thể thắm vào tâm của người bị kiến thức hiểu biết làm cho 
khô căn. 

Vì vậy phải để ý, đừng để học vấn kiến thức lấn át nhiệt 
tâm tu hành, cũng đừng để nhiệt tâm tu hành cản trở sự 
học. Thêm vào đó, cả hai mặt học và tu đều phải được xây 
dựng trên nền tảng của trái tim thương yêu nồng ấm. Ba 
đức tính nói trên, học thức, nhiệt tâm tu, và lòng từ bị, 


phải đi chung với nhau. 


Nếu người giảng pháp và người nghe pháp đều chuẩn bị 
tâm mình được như vừa nói trên, khi ấy người nghe sẽ có 
thê có được nhiều kinh nghiệm chuyên hóa, có khi là ngay 
trong khi đang nghe pháp. Sau hết, khi buổi giảng pháp 
chấm dứt, cả người nghe lẫn người giảng đều phải hồi 
hướng công đức cho tất cả chúng sinh cùng được tuệ giác 


vô thượng. 


Theo truyền thống Tây tạng, giảng pháp nói chung có hai 
cách. Một là giảng pháp để giúp người nghe hiểu rõ hơn 
về Phật pháp. Hai là chú trọng vào công phu tu hành của 
từng người, giải đáp những vấn để cụ thể người tu gặp 
phải trong quá trình tu. 

Nhìn chung mà nói, khi các bộ đại luận như năm bộ luận 
trọng yếu của các vị thánh tăng Ân độ giảng về Trung 


quán, mục tiêu chính là để giúp Phật tử hiểu rõ hơn sâu 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 95 


hơn về Phật pháp. Ngược lại khi các giáo pháp tương tự 
như Lamrim được tuyên thuyết, mục tiêu chính là để giúp 
Phật tử thực hành các phương pháp thiền quán 1 cách cụ 
thể, lời dạy hướng dẫn từng bước đi một. 


Ngoài ra còn một phương pháp thuyết pháp độc nhất vô 
nhị, được gọi là “giảng theo kinh nghiệm”, sư phụ mỗi lần 
chỉ giảng một đề tài nhất định, đệ tử nghe rồi về tu tập một 
thời gian dài, bao giờ đạt chứng ngộ rồi sư phụ khi ấy mới 
giảng qua bước tiếp theo. Cứ như vậy sư phụ hướng dẫn 
đệ tử qua kinh nghiệm trực chứng. 


Dromtönpa tóm gọn đức tính của người giảng pháp đại 
thừa như sau: phải có kiến thức sâu rộng tổng quát về Phật 
pháp, đủ sức thấu triệt cả hiển tông lẫn mật tông, giải thích 
được mỗi tương quan giữa muôn vạn ý nghĩa phong phú 
đến từ nhiều phương diện triết lý khác nhau; đối với từng 
đệ tử ở một điểm thời gian nhất định, phải có khả năng 
thấy được giáo pháp nào thích hợp nhất; và thấy được 
phương pháp tiếp cận nảo là thích hợp nhất. 


CÁCH NƯƠNG DỰA ĐẠO SƯ 
Chứng Đạo Ca: chỉnh cú 9 


(Sau khi qui y) / các con phải thấy / gốc rễ điều lành 


/“của kiếp hiện tiên / và mọi kiếp sau / đêu năm ở tâm 


96 x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


/nương dựa đúng cách /trong từng ý tưởng /trong 
từng hành động /nơi đẳng đạo sư. 


Đạo sư là người / đưa các con vào / đường tu giác 
ngô, / vì vậy các con / phải gắng làm cho / đạo sư 
hoan hí / bằng cách chăm chỉ / tỉnh tấn tu hành / 
theo đúng như lời / của đạo sư dạy; / dù mất mạng 
sống / cũng không từ bỏ / lời dạy của thầy, / lấy sự tu 
hành / dâng thành cúng phẩm. / Thây là hành giả / 
đã t như vậy. / Các con ai người / đang cầu giải 


thoát / hãy tự thuần dưỡng / đúng theo lỗi này. 


Từ câu thứ 9 trở đi, nội dung chánh văn chủ yêu nói về 
phương pháp hướng dẫn người tu vượt qua các giai đoạn 
trên đường tu giác ngộ. Phần này có hai ý chính: một là 
làm thế nào để nương dựa đạo sư vì đạo sư vốn là nền 
tảng của đường tu giác ngộ; hai là một khi đã biết cách 
nương dựa đạo sư rồi, làm thế nào đề dân thân vào đường 


tu. 


Câu 9 nói về công phu nương dựa đúng cách nơi đạo sư. 
Bạn có bạn xâu bạn tôt. Đạo sư cũng vậy, có loại đạo sư 


không xứng cũng như những bậc chân sư. 


Xét trên phương diện kiến thức thế gian, dù nói cho cùng 
những gì chúng ta học được đều đến từ công lao học tập 
và tư duy của chính mình, tuy vậy ở bước khởi đầu, chúng 


ta vẫn cần người dạy và hướng dẫn lỗi đi. Lãnh vực 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 97 


chuyên hóa tâm cũng vậy, mặc dù kinh nghiệm tâm linh 
phải đến từ công phu tu học và tu thiền của chính mình, 
chúng ta vẫn cần một vị Thầy đầy đủ khả năng để chỉ cho 


chúng ta thấy đường tu giác ngộ. 


Vì bậc chân sư là yếu tố cực kỳ quan trọng trên bước 
đường tu nên Lama Tông Khách Ba trong Lamrzim Đại 
Luận đã giải thích rất cặn kẽ về vẫn đề này qua ba tiêu đề: 
phâm hạnh chân sư; phẩm hạnh chân đệ tử; và mối quan 


hệ đúng đắn giữa sư phụ và đệ tử. 


Phẩm Hạnh Chân Sư 

Bậc chân sư cần có những phâm hạnh nảo, điều này có thể 
tìm thấy trong kinh điển, từ luật tạng cho đến mật kinh 
kim cang thừa. Vì chúng ta ở đây đang nói về Đại thừa 
nên phẩm hạnh của bậc chân sư có mười, như Đại fhừa 


Trang Nghiêm Kinh Luận của đức DI Lạc nói rõ: 


I. Tâm thuần (thành tựu môn học vô lậu đầu tiên là 
Giới) 

2. Tâm tịnh (thành tựu môn học vô lậu thứ hai là 
Định) 


3. _ Tâm định (thành tựu môn học vô lậu thứ ba là Tuệ, 
nhât là Tuệ vô ngã) 


98_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


4. Xét trong lãnh vực đang giảng dạy thì hiểu biết của 
đạo sư phải cao hơn của đệ tử. 


5. _ Đạo sư phải nhiệt tình khi dạy cho đệ tử 

6. Học vấn phải uyên bác để đủ khả năng đưa ra ví dụ 
dân giải. 

7. Phải có thành tựu về tánh không, tốt nhất là trực 
chứng tánh không, băng không tôi thiêu phải có tâm 
nguyện mãnh liệt muôn tu chứng tánh không. 

8. Khả năng thuyết pháp vô ngại, khéo léo trong cách 
giảng dạy đê lời giảng có hiệu quả. 

9. Lòng từ bi sâu rộng, luôn quan tâm đến nguồn an 
lạc của đệ tử thỉnh pháp (có lẽ đây là đức tánh quan 
trọng nhât) 

10. Kiên trì đối với đệ tử, dù phải giảng nhiều lần cũng 
không nản lòng. 

Ba phẩm hạnh đầu liên quan đến ba môn vô lậu học là 
Giới Định Tuệ. Ngoài ra phải có chứng ngộ về chân tánh 
của thực tại là tánh không, và phải có lòng từ bi đối với đệ 
tử. Ai muốn gánh vác vai trò đạo sư thì phải làm sao cho 


chính mình có được đầy đủ những phẩm hạnh nói trên. 


Lama Tông Khách Ba trong Lamrim Đại Luận, khi luận 
về mười phâm hạnh này có nhân mạnh một điểm tối quan 
trọng, đó là nếu tâm mình chưa thuần thì không làm sao 
có thể thuần tâm người khác 'Š. Vậy bậc đạo sư trước tiên 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 99 


phải tự thuần tâm của chính mình. Lama Tông Khách Ba 
nói tiếp, muốn thuần tâm thành bậc đạo sư thì phải tu ba 


môn vô lậu học Giới Định Tuệ. 


Ngoài ra, đạo sư không thể chỉ giảng Phật Pháp qua một 
vài điểm giới hạn, mà phải có khả năng trình bày giáo 
pháp đang giảng dạy dưới cái nhìn tổng quan, thấu triệt 
chỗ đứng của giáo pháp này trong toản bộ cấu trúc của 


đường tu giác ngộ 


Trong phần kết luận, Lama Tông Khách Ba nhắn mạnh 
rằng người tu tầm Thầy học đạo phải ghi nhớ mười phẩm 
hạnh nói trên. Khi chọn Thầy, ngay từ đầu phải quan sát 
xem vị Thầy mình muốn chọn có hội đủ mười phẩm hạnh 
của bậc chân sư như nói trên hay không. Nếu quí vị làm 
theo như vậy sẽ giảm bớt nguy cơ gặp phải vẫn đề nghiêm 


trọng về sau. 


Bằng không như vậy, quí vị có thể dựa trên những yếu tố 
linh tỉnh để đánh giá đạo sư. Điều này đã từng xảy ra ở 
Tây tạng. Người Tây tạng có lòng tin mãnh liệt nơi Phật 
pháp, nhưng trí tuệ lại kém hơn tín tâm. Thay vì đánh giá 
đạo sư qua những phẩm hạnh bên trong, họ lại nhìn vảo tài 
vật ngoại thân để mà đánh giá, ví dụ xem Thầy có bao 
nhiêu ngựa. Nếu Thầy ngồi trên cỗ xe có nhiều ngựa kéo 
thì họ xuýt xoa “chu choa ơi, đây phải là một vị thầy cao 


trọng lắm lắm”. Họ cũng có khuynh hướng đánh giá đạo 


100 2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


sư qua áo quân, mũ mão, v.v... lây đó làm dâu chứng của 


trình độ chứng ngộ cao. 


Sách kể rằng buổi đầu ngài A-ti-sa đến xứ Tây tạng, thông 
dịch viên của ngài là Nagtso Lotsawa và vị quốc vương xứ 
Ngary tên Jangchub O đã gửi thư mời tất cả các Lama cao 
trọng trên đất Tây tạng đến cùng đón tiếp cao tăng Ân độ. 
Cả một đoàn Lama đông đảo kéo đến hội kiến với đức A- 
ti-sa. Các vị Lama nảy ngôi trên lưng ngựa cao nghênh 
ngang, từ xa đã có thể nhìn thấy họ. Tất cả đều mặc áo 
gâm thêu sang trọng, mũ mão tướng dạng cầu kỳ, như 
hình đầu quạ. Khi A-ti-sa thấy đoàn Lama tiến đến, ngài 
lây khăn che đầu ra vẻ sợ hãi nói răng “Thôi chết! Ma Tây 
tạng đến rồi !” Các vị lama xuống ngựa, cởi áo khoát mũ 
mão chỉ còn giữ lại bộ áo tu hành tiễn lại gần A-ti-sa, khi 


ấy A-ti-sa rất hài lòng. 


Nói về vấn đề này, cũng có thê nhắc đến cuộc đời của ngài 
Milarepa, sáng như viên ngọc vương giữa những nhà hành 
giả Tây tạng. Một hôm có vị lama tên Naro Bönchung 
nghe danh Milarepa, đến xin diện kiến. Đến khi gặp 
Milarepa, vị lama nọ hoản toản sửng sốt, về sau mách lại 
với người khác rằng “ông Milarepa này nổi tiếng đến như 


vậy, nhưng khi gặp nhìn thật không khác gì tên ăn mày”. 


Điều nảy gợi cho tôi nhớ lại tính khiêm cung một vị lama 


cao trọng khác là Thầy Dromtönpa của dòng Kadampa. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 101 


Chuyện kế có lần Dromtönpa đi trên đường, tình cờ gặp 
một nhà sư Tây tạng. Nhà sư này đi bộ đã thắm mệt, chân 
lại đau nên cởi giày ra, nhìn thấy Dromtönpa giống người 
cư sĩ tầm thường, sư bèn đưa giày nhờ cầm hộ. 
Dromtönpa lắng lặng đón lấy đôi giày nặng nề, vác lên 
vai. Đi được một quảng, đến ngang ngôi chùa, nhà sư nhìn 
thấy tăng trong chùa kéo hết ra xếp hàng hai bên đường, 
rõ ràng là đang chờ đón ai đó. Nhà sư nghĩ bụng “họ đâu 
biết mình sẽ đến, huống chỉ trang nghiêm đến như vậy, 
chắc không phải để đón mình”. Sư bèn quay qua hỏi 
Dromtönpa, “họ đang chờ một người rất quan trọng, ông 
có biết họ chờ ai không?” Dromtönpa trả lời, “chắc là chờ 
tôi”. Nhà sư kia trợn mắt ngạc nhiên, đột nhiên hiểu ra, 


quay lưng chạy tuốt, quên cả đôi giày. 


Lại có một ví dụ gần đây hơn. Khoảng đầu thế kỷ hai 
mươi, có một đại hành giả tên Dza Patrul Rinpoche. Ngài 
thật sự là bậc bồ tát cao trọng, là hiện thân của giáo pháp 
Nhập Bồ Để Hạnh Luận của ngài Tịch Thiên 
(Shantideva). Dza Patrul Rinpoch có nhiều đệ tử, nhưng 
thường vẫn lang thang khắp nơi. Bao giờ ngừng bước, 
ngài lại bắt đầu có nhiều đệ tử và nhiều thí chủ. Được một 
lúc ngài lại cảm thấy quá nhiều nên lại lang thang tìm nơi 


hoang tịch. 


102 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Có một lần trong lúc lang thang như vậy, Dza Patrul 
Rinpoche đến tá túc ở nhà một bà lão, làm người giúp 
việc, kín đáo tu hành. Một hôm trong lúc ngải đang ra 
ngoài đồ chậu phân cho bà cụ, có mây vị lama ghé vào hỏi 
bà cụ rằng họ nghe sư phụ của họ hình như đang ở vùng 
này, không biết bà cụ có gặp không. Bà cụ hỏi hình dáng 
sư phụ quí thầy như thế nào. Mấy vị lama mới tả lại cho 
bà cụ nghe tướng mạo, áo quần của sư phụ họ hay mặc 
v.v., bả cụ giật mình hiểu ra người đang đồ chậu phân cho 
mình ngoài kia chính là vị đại hành giả Dza Patrul 
Rinpocbhe. Giống nhà sư trong câu chuyện trước, bà cụ xấu 
hồ đến độ chỉ còn biết bỏ chạy. Chuyện này do Khunu 
Lama Tenzin Gyaltsen khi còn sinh tiền kế lại cho tôi 


nghe. 


Tất cả những câu truyện trên đều muốn nói lên một điều, 
đó là vị chân sư đại thừa phải là người vul trong sự đơn 
giản, mong được vô danh và, như người Tây tạng thường 
nói, thường trốn trong cảnh đơn độc như một con thú 
hoang bị thương. Truyền thống Tây tạng nói rằng bậc đạo 
sư đại thừa phải có ít nhất là hai đức tính căn bản. Một là 
từ tận đáy lòng phải thấy kiếp sau quan trọng hơn kiếp 
hiện tại, bằng không làm gì cũng sẽ không thuận với Phật 
pháp. Hai là phải thấy an nguy của người khác quan trọng 
hơn của chính mình, bằng không làm gì cũng sẽ không 


thuận với đại thừa. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 103 


PHÁM HẠNH ĐỆ TỬ 
Trong Lamrin Đại Luận, Lama Tông Khách Ba nói tiếp 
theo về ba phâm hạnh quan trọng nhất của người tu học 
toàn hảo. 
". Tâm phải khách quan phóng khoáng; 
“_ Trí phải biết phán xét đúng sai, nên hay không 
nên; 
“ Lòng phải đầy nhiệt tình, khát khao Phật pháp. 
Bắt kê là muốn học những gì, tinh thần khách quan phóng 
khoáng vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất. Tâm nếu méo 
mó vì định kiến sẽ tạo trở ngại lớn cho sự phát triển của trí 
tuệ. Thái độ khách quan sẽ giúp quí vị bước vào Phật pháp 
bằng con đường của chánh đạo, với tâm nguyện đúng đẫn. 
Kinh Phật cũng như luận Bảo Hành Vương Chính Luận 
(Precious Œarland) của ngài Long Thọ đều nhẫn mạnh 
điều này và nêu ra bốn cách sai lầm khi tiếp cận và bước 
vào Phật Pháp: 
" Bước vào Phật pháp vì chấp bám một truyền 
thống hay tập quán riêng biệt nào đó; 
"_ Bước vào Phật pháp vì nuôi lòng hận thù tranh 
chấp; 
“ Bước vào Phật pháp đề tạm lánh nạn đang xảy ra 
hay cảm thấy sắp xảy ra; 


104 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


" Bước vào Phật pháp vì ngu muội. 
Nói về sai lầm thứ nhì, có người vì chống đối một điều gì 
đó nên chọn bước theo bất cứ con đường đối nghịch nảo. 
Ví dụ ở Ấn có người vì phản kháng xã hội giai cấp Ân độ 
mà chọn Phật giáo. Những người này bước vào Phật giáo 
chỉ vì ác cảm đối với truyền thống tôn giáo của họ. 
Phẩm hạnh thứ hai đệ tử cần phải có đó là trí thông minh. 
Điều này rất quan trọng. Phải có trí thông minh mới có 
khả năng phân biệt điều gì đúng, điều gì sai. 
Khi giải thích về phẩm hạnh này, cùng với thái độ đệ tử 
cần phải có đối với đạo sư, Lama Tông Khách Ba thường 
dạy rằng đệ tử đối với sư phụ phải như người con hiểu 
thảo đối với cha mẹ. Nói như vậy không có nghĩa là ai 
muốn cũng có thể xỏ mũi dắt mình đi, chúng ta chỉ bước 
theo người có đủ khả năng tư cách. Lama Tông Khách Ba 
trích dẫn luật tạng để giải thích thêm về điểm nảy, rằng sư 
phụ nếu nói điều gì trái với chánh pháp, đệ tử không được 
nghe theo. Một đoạn khác nói rằng nếu sư phụ nói điều gì 
trái với toàn bộ Phật pháp, đệ tử có trách nhiệm phải nêu 
lên điểm sai lầm này với Thầy. 
Việc này làm tôi nhớ lại một chuyện: bên Tây tạng có một 
vị thầy rất uyên bác, tên là Geshe Sherab Gyatso. Vị thầy 
này thường tham dự các buổi thuyết pháp của sư phụ là 
Muchog Rinpoche. Mỗi khi Muchog nói điều gì hay, 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 105 


Geshe Sherab luôn tán dương, nói răng “Đúng rồi! Lời 
giảng như sắm sét. Tạo nguồn cảm hứng sâu xa”. Tuy vậy 
nếu Muchog Rinpoche nói điều gì trái với Phật Pháp, 
Geshe Sherab sẵn sàng lên tiếng phủ nhận lời của sư phụ, 
nói răng “không được, không được, không ai có thê nói lời 


như vậy được”. 


Đức tính thứ ba là lòng nhiệt tình khát khao Phật pháp. 
Mở đầu Lamrim Đại Luận, Lama Tông Khách Ba có nói 
về tâm nguyện của mình khi soạn bộ luận này, dành cho 
độc giả có tâm địa phóng khoáng khách quan, có trí thông 
minh, và có lòng khát khao muốn kiếp làm người của 
mình trở nên có ý nghĩa. Đề kiếp người trở nên có ý nghĩa, 
quí vị cần phải có tắm lòng chân thành khát khao Phật 
pháp, bằng không học gì cũng chỉ như ngọn đèn trong 
tranh, không thê thắp sáng được gì cả, hiểu biết của quí vị 
vĩnh viễn sẽ chỉ là kiến thức suông mà thôi. 

Chúng ta có thể gặp những lời khuyến khích tương tự 
trong các tác phẩm của chư cao tăng xứ Ấn. Khi viết luận 
giải về bộ luận Hiện Quán Trang Nghiêm! của đức Di Lạc, 
trong câu kệ tán dương ngài Sư Tử Hiền (Haribhadra) có 
nhắc đến chuyện của sư phụ của ngài là Vimuktisena, 
người đã viết bộ luận giải về hệ kinh Bát Nhã. Sư phụ của 


Vimuktisena là Vasubandhu, cũng có việt luận giải vê hệ 


' Ornament oƒ Clear Redlization 


106 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


kinh Bát Nhã, nhưng lại giải thích ý nghĩa rốt ráo của Bát 
nhã thuận theo quan điểm Duy thức tông. Ngài 
Vimuktisena nhận thấy sư phụ của mình, Vasubandhu, đã 
không nắm được ý nghĩa rốt ráo của hệ kinh nảy, nên đã 
soạn một bộ luận để sửa chữa. Điều này cho thấy dù là đệ 
tử tôn kính Thây rất mực, vẫn phải có đủ trí thông minh để 


thấy được điểm sai của Thầy. 


Những ví dụ nêu trên cho thấy một điều rất rõ ràng, đó là 
những vị thầy cao trọng đều thật sự xem nặng lời Phật 
khuyên rằng đừng vì kính ngưỡng mà tin Phật, phải mang 
lời Phật dạy ra phân tích mồ xẻ, như thợ vàng thử vàng, 
phân tích kỹ rồi thấy đáng tin cậy mới nên tin. 

Đại thừa có cả một truyền thống lâu đời lây lời Phật ra để 
phân tích xét đoán, xét xem kinh nào mang ý nghĩa chân 
thật (liễu nghĩa), kinh nào mang ý nghĩa giai đoạn (bất liễu 
nghĩa)””. Đây là việc làm cần thiết, vì có một số kinh Phật 
nếu hiểu theo nghĩa đen sẽ đưa đến nhiều nghịch lý, trái 
với kinh nghiệm thực chứng. Các vị hành giả và đạo sư 
trong Đại thừa vẫn thường phân tích mô xẻ lời Phật dạy, 
mặc dù lòng tin nơi Phật của chư vị vững vàng không lay 
chuyền, có vị sẵn sàng vì chánh pháp mà xả bỏ tánh mạng. 
Cả những vị thầy với lòng tin toàn hảo như vậy cũng vẫn 


thường mang lời Phật ra phân tích mồ xẻ. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 107 


DỰNG NÈÉN TẢNG NƯƠNG THẢY VỮNG CHÁC 

Trong Lamrin Đại Luận, Lama Tông Khách Ba nói tiếp 
về phương pháp xây dựng và phát huy nền tảng nương 
dựa vững chắc nơi đắng đạo sư. Ngài viết như sau 
“Nương dựa đạo sư là gốc rễ của đường tu, vì đạo sư cội 
nguồn của tất cả mọi lợi lạc, nhất thời và cứu cánh”. Câu 
này có nghĩa là nếu chúng ta gặp được bậc đạo sư chân 
chính, vị này sẽ có khả năng giúp chúng ta khai mở mắt 


tuệ, đưa chúng ta vào với Phật đạo. 


Nội dung pháp tu nương dựa đạo sư bao gồm cả hai lãnh 
vực, ý nghĩ và việc làm, nhưng nương dựa trong ý nghĩ 
mới là điều đáng nói. Công phu này liên quan đến hai 
phẩm hạnh cần huân dưỡng, tin Thầy và kính Thầy. Hệ 
giáo pháp lam-rim thường trích dẫn kinh điển Kim cang 
thừa dạy rằng chúng ta phải thấy Thầy mình chính là Phật. 


Hiệu rõ tâm vóc của pháp hành này là điêu tôi quan trọng. 


Giáo pháp lam-rim khuyến khích quí vị tu sao để có thể 
thấy được Thầy mình chính là đẳng giác ngộ, nhưng nói 
như vậy không phải là nói rằng pháp tu nương dựa đạo sư 
là pháp tu bắt buộc phải có. Nhìn lại cấu trúc của toàn bộ 
giáo pháp lam-rim, mọi pháp môn được xếp theo ba loại 
căn cơ. Trong đó, pháp tu dành cho hai loại căn cơ đầu 
được gọi chung là “pháp tu phô thông”, chữ “phổ thông” ở 
đây có nghĩa là các pháp tu này tự nó chưa đủ. 


108 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Đường tu sơ căn nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự 
khởi tâm muốn sinh vào thiện đạo và bao gồm những pháp 
tu tương ứng. Đường tu trung căn nói về ba môn vô lậu 
học Giới Định Tuệ, nhưng chưa nói hết trọn vẹn vì vẫn 
còn thuộc lãnh vực của đại thừa hiển tông. Điều đáng nói 
là giáo pháp lam-rim mặc nhiên khăng định mục tiêu tối 
hậu của người tu là vào Kim cang thừa, đạt quả giác ngộ 
viên mãn (thượng căn). Vì vậy cho dù giáo pháp Lam-rim 
có nhắc tới pháp tu thấy Thây là Phật, nói như vậy không 
phải là nói bất cứ pháp tu nào cũng đều phải có tâm này. 
Huân dưỡng tâm thấy Thầy là Phật chỉ cần khi bước vào 
Kim cang thừa chứ không cân phải có trên đường tu phổ 
thông. 


Tâm nương đạo sư có được là nhờ nuôi nắng một số tâm ý 
đặc biệt như là sự tin tưởng, ngưỡng mộ, sùng kính, phát 
xuất từ cảm nhận mãnh liệt về lòng từ bi của Thầy. Nhưng 
chưa hết. Thật ra mục tiêu chính huân dưỡng tâm này là 
để tăng trưởng sự tỉnh tấn tu hành. Nhờ nuôi tâm ý kính 
Thầy, ngưỡng mộ Thây, quí vị sẽ hiểu được sâu xa hơn về 
những gì Thầy hiện thân, nhờ đó sự tỉnh tấn chuyên tâm 
của quí vị sẽ tự nhiên tăng trưởng. Không sự cúng dường 
đạo sư nào hơn là tu theo pháp Thầy dạy. Như đức 
Milarepa nói, “Tôi không có tài vật gì để có thể cúng 
dường Ân sư, nhưng tôi có được cúng phẩm quí giá nhất, 
đó là công phu tu tập và kinh nghiệm thực chứng”. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 109 


Trong số tất cả những tác phẩm của các bậc cao tăng, có 
một câu tụng nói rằng định chỉ có giúp giải thoát hay 
không hãy còn phải xét lại chứ tin Thầy, hướng Thây và 
kính Thầy chắc chắn sẽ mang lại giải thoát. Câu nói này 
có nghĩa là, trên đường tu Kim cang thừa, nếu quí vị cảm 
nhận sâu xa, nhất tâm tin tưởng và tôn kính Thây, chắc 
chắn quí vị sẽ có được năng lực tinh tấn vượt bực để bước 


những bước tiến vĩ đại trên đường tu. 


Vị thầy Chakrasamvara xứ Ân tên Gandapa' có viết rằng 
đẳng đạo sư có thể một mình dắt đệ tử đến bờ giải thoát. 
Lama Tông Khách Ba giải thích câu này nói rằng chữ 
“một mình” ở đây không có nghĩa loại bỏ điều gì cả, chỉ là 
để nhẫn mạnh tầm quan trọng của tâm nương dựa đạo sư 
trong Kim cang thừa. Tôn kính ân sư không có nghĩa là 
loại bỏ mọi pháp tu khác, vì chỉ bằng lòng tôn kính mà 
thôi thì không thể giải thoát. Quí vị cần phải hiểu theo 
đúng tọa độ để thấy rõ phương diện nảo là đúng. Nếu quí 
vị hiểu được giáo pháp nương dựa đạo sư này một cách 
rộng rãi trọn vẹn, điều này sẽ giúp quí vị đương đầu với 
một số vấn đề khủng hoảng hiện nay liên quan đến việc 


nương dựa đạo sư. 


'tạng: Drilbupa 


110 2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


HỎI ĐÁP 

Hỏi. Nếu tôi hiểu không sai lời ngài vừa nói, thì trong 
pháp tu nương dựa đạo sư có khi đệ tử phải nêu ra những 
điểm sai lầm của sư phụ. Điều thứ nhất, xin hỏi phải nên 
làm gì khi không thể nào lên tiếng vì những người xung 
quanh sư phụ đều hết lòng ngăn cản không đề cho ai có ý 
kiến? Điều thứ nhì, khi cái nhìn của mình hoàn toàn trái 
ngược với lời dạy của Thây thì phải làm sao? 

Đáp. Khi một vị lama hay đạo sư phạm điều sai trái cần 
phải chỉ trích, những người quanh Thây như thị giả hay đệ 
tử thân gần có thể cố tình bưng bít hoặc ngăn cản không 
cho người khác nói chạm đến vẫn đề này trước mặt Thầy. 
Thái độ như vậy có thể đến từ hai loại động cơ khác nhau. 
Có khi không phải vì ý xấu, họ chỉ muốn bảo vệ giúp đỡ 
sư phụ. Làm như vậy chỉ vì mê muội nhiều hơn là có tình 
muốn thao túng, nhưng dù sao vẫn rất tai hại cho Thầy. 
Tây tạng có câu thành ngữ nói rằng đệ tử mà tôn thờ Thầy 
quá đáng sẽ có khả năng biến bậc chân sư trở thành tên 


bịp bợm. 


Cũng có khi những người quanh Thầy vướng phải loại 
động cơ thế tục hơn nhiều, ví dụ không muốn người khác 
biết đến việc làm sai trái của Thây vì sợ Thầy mang tiếng 
xấu. Điều này sai quấy vô cùng, bạn phải kiếm cách nói 


cho Thây biết. Tuy vậy cũng cần xét kỹ xem động cơ của 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 111 


mình có trong sáng hay không. Không nên làm như vậy vì 
mang ác cảm với Thầy, hoặc chỉ vì muốn bày tỏ sự bất 
bình của mình. Như giáo pháp đại thừa luôn nói, chúng ta 
cần sao cho lời Thầy dạy phải luôn phù hợp với chánh 


pháp. Và cũng nên nhớ áp dụng câu “y pháp bất y nhân.” 


Để trả lời cho câu hỏi thứ hai, phải nói rằng rất hiếm khi 
nào đệ tử lại bất đồng ý kiến với sư phụ trên mọi điểm. 
Điều nảy hầu như không thê. Vậy thì lời dạy nào phù hợp 
với nền tảng của Phật pháp thì nên tiếp nhận hành trì, còn 


lời dạy nào không phù hợp thì nên bỏ qua. 


Hồi. Muốn giác ngộ có cần phải có đạo sư hay chỉ cần học 
hỏi Phật pháp, sống đạo đức, tham dự các buổi thuyết 
pháp và tu thiền là đủ? 


Đáp. Đương nhiên là có thể tu, học, và giữ đạo đức mà 
không cần tìm đạo sư. Tuy vậy có một điều ta cần hiểu rõ, 
đó là khi nói đến “giác ngộ,” chúng ta không nói tới thứ 
có thể đạt được sau vài năm, mà là nói đến loại chí nguyện 
có khi cần nhiều đời kiếp, nhiều lần vô lượng đời kiếp để 
thực hiện. Nếu quí vị không tìm được bậc Thầy đáng tin 
tưởng để nương dựa thì dĩ nhiên tốt hơn hãy nên nương 
dựa vào Phật Pháp để mà tu. 


112 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Để tôi kế quí vị nghe câu chuyện này. Dromtönpa là đắng 
đạo sư vĩ đại, hiện thân của giáo pháp hoán chuyển ngã 
tha. Vào những năm cuối đời, vị thầy này mang hết tâm 
sức ra lo cho người cùi. Thầy sống chung với họ, và đã 
chết vì chứng bịnh này, nhất là phần ngực bị hư hỏng rất 
nhiều. 

Khi sắp qua đời, Dromtönpa nằm đặt đầu vào lòng đại đệ 
tử là ngài Potowa, thấy đệ tử mình đang khóc. Potawa khi 
ấy nói, “Thầy đi rồi chúng con biết nương dựa ai để tu? 
Nên chọn ai làm đạo sư?” Dromtönpa trả lời, “con đừng 
bận tâm. Thầy đi rồi các con vẫn sẽ còn sư phụ là tam tạng 
kinh điền. Hãy đặt lòng tin nơi tam tạng, chọn Tam tạng 
làm thầy”. 

Tuy vậy, khi chúng ta tiễn dần trên đường tu, sẽ có lúc 
chúng ta chắc chắn sẽ gặp được một người Thầy xứng 


đáng. 


Hỏi. Nhiều kinh điển nói rằng mục đích tu là để thành 
Phật. Tuy vậy trong số những vị Thầy Tây phương theo 
mùa lại có những người có vẻ như thiên về mục tiêu bé 
nhỏ hơn, như thể thành Phật là chuyện không thể có. 
Khuynh hướng mới này chấp nhận tâm phàm phu thỉnh 
thoảng dấy lên vài giai đoạn tâm linh, có lẽ vì chính 


những vị thầy này không có khả năng tự giải thoát. Trong 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 113 


thời kỳ mà đức Phật gọi là thời kỳ đen tối này, mục tiêu 
một đời thành Phật có còn là một mục tiêu có thể thực 


hiện được hay không? 


Đáp. Nếu anh (chị) hiểu về quá trình thành tựu quả vị 
Phật theo quan điểm của đại thừa, thì nói tu ba thời kỳ vô 
số để thành Phật hãy còn là nhanh. Kinh Phật có nơi nói 
tới bốn mươi thời kỳ vô số! Tuy vậy, theo giáo pháp phổ 
thông trong Kim cang thừa thì người tu trình độ chứng 
ngộ cao có thể kéo dài mạng sống của mình và thành Phật 
nội trong một kiếp. Mật tông tối thượng du già nói rằng 
ngay trong một kiếp người ngắn ngủi vẫn có thể thành tựu 


được quả vị Phật. 


Ngoài ra còn có chuyện thành Phật sau ba năm nhập thất, 
điều này cũng không khác gì mấy câu tuyên truyền biểu 
ngữ. Tôi nói như vậy là có phần đùa, có phần nghiêm 
chỉnh. Chờ đợi thời gian tu mau chóng bao nhiêu thì nguy 
cơ thoái chí nản lòng lại càng lớn bấy nhiêu. Không cần 
biết phải tu ba thời kỳ vô số hay bốn mươi thời kỳ vô số 
để giác ngộ, một khi đã dấy lên trong tim cảm giác sâu 
thắm mạnh mẽ như lời nguyện sau đây của ngài Tịch thiên 
Shantideva: 
Không gian chưa cùng 


chúng sinh chưa tận 


nguyện con còn vân 


114 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


ở lại chốn này 

quét khổ thể gian. 
bấy giờ thời gian nhanh hay chậm không quan trọng nữa, 
chúng ta đã bước vào cõi vô lượng. Ngoài ra, kinh sách 
đại thừa có nói tới hạnh nhẫn “ví như giáp bào” của bô tát, 


ở đây cũng vậy, thời gian hoàn toàn vô nghĩa. 


4. KHỞI TÂM TU THEO PHẬT PHÁP 


CĂN CƠ NGƯỜI CÀU PHÁP 
Đèn Soi Đường Giác Ngộ: chỉnh cú 2 
Căn cơ người tu / vốn có 3 loại / thấp, vừa và cao /vì 


vậy thây sẽ / nói rõ căn cơ / của từng loại người. 


Giải thích phương pháp nương dựa vào đẳng đạo sư xong, 
Lama Tông Khách Ba trong Lam-rim Đại luận nói tiếp về 
phương cách bước vào Phật đạo. Phần này được chia 
thành hai: một là làm sao đề khởi tâm hoan hỉ muốn tu, và 
hai là làm cách nào đề thật sự dẫn thân vào đường tu. Tu 
theo Phật giáo muốn có kết quả phải có nhiều can đảm và 
ý chí. Chúng ta có thể khơi dậy những đức tính này trong 
tâm bằng cách suy nghĩ về kiếp người quí giá, theo ba 


cách: 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 115 


Nhìn nhận những khả năng cơ hội mà kiếp người mang lại 


cho chúng ta 

Hiểu được những khả năng cơ hội nói trên hiếm hoi như 
thế nào 

Hiểu được ý nghĩa nhiệm mâu của những khả năng cơ hội 
nói trên 

Một khi đã khởi tâm muốn tu theo Phật pháp, và đã đủ 
quyết tâm đề dân thân vào đường tu, chúng ta có ba mục 
tiêu để hướng tới 

Đạt được kiếp tái sinh tốt đẹp cho những kiếp tương lai 
Đạt giải thoát luân hồi 

Đạt giác ngộ viên mãn. 


Có ba con đường tu giúp thành tựu ba mục tiêu nói trên, 
và như đã thấy, Lam rim trình bảy ba mục tiêu nảy qua 
cấu trúc ba loại căn cơ. Phương pháp tu đạt mục tiêu đầu — 
nghĩa là không tái sinh vào ba ác đạo mà sinh vào ba thiện 
đạo - là giữ giới luật, và tránh mười ác nghiệp: giết hại 
sinh mạng, ăn cắp, tà dâm, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời 
thô ác, nói lời vô ích, tham lam, ác ý và tà kiến. Phương 


pháp tu này lấy luật nhân quả làm nền tảng. 


Mười ác nghiệp bao gồm tất cả mọi hoạt động bất thiện 


của thân, miệng, và ý. Tu mười //ên nghiệp là giữ gìn 


116 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


giới hạnh, cô ý tự giữ mình không để phạm mời ác nghiệp. 
GIữ giới như vậy quí vị sẽ tạo được hoàn cảnh thích hợp 


đề kiệp sau sinh vào cõi tái sinh tôt đẹp. 


Phương pháp tu đạt mục tiêu thứ hai - giải thoát luân hồi 


— là ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ. 


Phương pháp tu đạt mục tiêu cao nhất — thành tựu giác 
ngộ viên mãn của Phật đà — là sáu hạnh ba la mật, lây tâm 
bồ đề làm nền tảng. Tâm bồ đề là tâm nguyện vị tha vì lợi 
ích của chúng sinh mà nguyện tu thành Phật, chúng ta có 


đã nói sơ qua trong phân trước. 


Mỗi con đường đòi hỏi một pháp tu khác nhau, và cũng có 
nhiều chướng ngại khác nhau cần vượt qua và phá tan. Ví 
dụ nói về tâm nguyện của người sơ căn là sinh vào cõi tái 
sinh tốt đẹp, chướng ngại lớn nhất cần dẹp bỏ là những 
biểu hiện tai hại của phiền não, như mười ác nghiệp thân 
miệng ý. Nói về tâm nguyện của người trung căn là giải 
thoát luân hồi thì chướng ngại quan trọng nhất cần dẹ bỏ 
là những thành phần tâm lý tình cảm ô nhiễm nằm ngay 


tại gôc rê của khô đau luân hôi. 


Nói về tâm nguyện của người thượng căn là đạt giác ngộ 
viên mãn thì chướng ngại lớn nhất cần dẹp bỏ là những 
tập khí vi tế mà phiền não còn để lại trong tâm thức, ngăn 
ngại trí chúng ta không thê đạt tới trí giác viên mãn, trí 


toàn giác của Pật. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 117 


Đèn Soi Đường Giác Ngộ: chỉnh cú 3 
Có người vận dụng / đủ loại phương tiện / để tìm cho 
mình /lạc thú thế gian. / Những người như vậy / là 
bác sơ căn. 


^na?9 


Chữ “phương tiện” ở hàng đầu ứng với công phu qui y 
Tam Bảo, bao gồm những phương pháp quán vô thường, 


quán cái chết, và thuận theo luật nhân quả. 


Tiếp theo, câu này giải thích về đặc điểm của người sơ 
căn, và gọi đây là “căn cơ thấp nhất”. Đây là những người 
hướng theo mục tiêu đầu, vì tin tưởng sâu xa nơi nhân quả 
nên cô găng giữ giới hạnh, tránh mười ác nghiệp để được 


tái sinh vào cõi tôt lành trong luân hôi. 


KHỞI TÍN TÂM NƠI NGHIỆP 

Theo truyền thống Phật giáo, phạm vi cực kỳ tỉnh tế của 
nghiệp thật sự chỉ có trí toàn giác của Phật mới có thể thấy 
được. Người phàm phu bình thường không thể hiểu về sâu 
xa nghiệp. Vì vậy nến muốn tin tưởng sâu xa nơi luật nhân 
quả, người cầu pháp phải có được lòng tin tưởng cực kỳ 
sâu xa nơi Tam Bảo. Nền tảng tu hành của quí vị phải là 
lòng tin thuần tịnh nơi Phật, Pháp và Tăng. 

Lòng tin này không chỉ đến từ lời của Phật mà còn phải 


được dựa trên óc phán đoán suy xét của chúng ta. Nêu 


118 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


chịu khó quan sát Phật pháp, sẽ thấy có hai mục tiêu căn 
bản. Mục tiêu giai đoạn, tạm thời, là giúp chúng sinh tái 
sinh vào thiện đạo, nhưng mục tiêu tối hậu vẫn là để đưa 


chúng sinh thoát khỏi vòng kêm tỏa của luân hôi. 


Nếu chịu khó quán sát giáo pháp của Phật nói về vấn đề 
rất phức tạp của nhiễm tâm và làm sao để dẹp bỏ nhiễm 
tâm, quí vị có thể thấy những điều Phật dạy rất hiển nhiên. 
Chúng ta ai cũng đều rất quen thuộc với các loại nhiễm 
tâm này, vì vậy chúng ta có thể mang những gì Phật dạy 
về nhiễm tâm ra so sánh với kinh nghiệm bản thân. Tương 
tự như vậy, toàn bộ giáo pháp liên quan đến giải thoát luân 
hồi - vô thường, Tứ diệu đề, tánh không vân vân - đều có 
thê tiếp cận được bằng sự phân tích quán sát. Phân tích 
quán sát như vậy rồi, có thể suy rộng tới những gì khế 
kinh nói về hoạt động vi tế của nghiệp. Từ đó có thể kết 
luận rằng ở lãnh vực tối quan trọng là giải thoát luân hôi, 
đức Phật đã không từng nói lời điên đảo, vậy tại sao Phật 
lại nói lời điên đảo khi giảng về luật nhân quả? Cứ như 
vậy, chúng ta có thể dần dần xây dựng lòng tin nơi nhân 
quả. Chúng ta cũng có thể thấy rằng Phật không lý do gì 
mà lại đối láo khi nói về nhân quả, và khế kinh khi nói về 
nhân quả, đều nói giống như nhau. 

Nói tóm lại, một khi có được tín tâm sâu xa nơi Phật pháp, 


sẽ có được lòng kính ngưỡng tin tưởng sâu xa nơi đức 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 119 


Phật. Nhờ vào những điều n ày, chúng ta có thê chấp nhận 
lời Phật dạy về nhân quả. Dựa trên nền tảng đó, chúng ta 
có thể bắt đầu bước vào con đường giữ giới, tự chế ngự 


không để phạm mười ác nghiệp. 


BA MỨC ĐỘ QUY Y 

Mỗi khi gặp nguy hiểm, chúng ta đều tìm sự chở che. 
Tương tự như vậy, khi tu theo Phật pháp, để thoát hiểm 
họa rơi vào cõi tái sinh thấp kém, chúng ta tìm sự chở che 


của Tam Bảo, là Phật Pháp và Tăng. 


Phật giáo dạy tâm qui y có ba mức độ. Trước tiên là đi tìm 
sự chở che đề thoát khỏi hiểm họa trước mắt là khổ vì tái 
sinh vào cối thấp kém trong luân hồi. Vì nỗi sợ hãi lớn lao 
mà chúng ta tìm sự chở che nơi Tam Bảo để khỏi rơi vào 
cảnh khổ. Mức độ qui y này phù hợp với người sơ căn với 
mục tiêu hướng về cõi tái sinh tốt đẹp 

Khi nghĩ đến nỗi khổ của các cõi tái sinh thấp kém trong 
luân hồi, chúng ta không nên nghĩ đây là cảnh xa xôi của 
tương lai dịu vợi. Thật ra kiếp này và kiếp sau nối liền 
trong hơi thở. Một khi thở ra không có hơi thở vào là kiếp 
sau đã hiện ngay trước mắt. Đây không phải là chuyện 
tương lai xa vời mà là chuyện tức thì trước mắt. Để ý thức 
được tính chất khẩn cấp của sự việc, chúng ta cần quán 


niệm về vô thường, đặc biệt là vê cái chêt, có thê xảy ra 


120 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


bất cứ lúc nào, về những gì sẽ mang lợi ích đến cho chúng 
ta trong giờ phút đối diện với cái chết. 

Tâm qui y ở mức độ thứ hai là tìm sự che chở cho nỗi khổ 
của cảnh sống nói chung (hành khổ), nói cách khác, nỗi 
khổ bị vướng kẹt trong luân hồi và trong vòng kểm tỏa 
của đủ loại tâm lý tình cảm ô nhiễm. Để thoát khỏi loại 
khổ đau này, chúng ta về qui y nơi phật Pháp Tăng, hiện 
thân cho sự siêu thoát khổ đau luân hồi, đặc biệt là nỗi khổ 
đến từ tập hợp của các yếu tô ô nhiễm [hành khổ]. Mức độ 
qui y này phù hợp với người căn cơ bậc trung, với mục 
tiêu hướng về niết bàn giải thoát. 

Tâm qui y ở mức độ thứ ba, mức độ cao nhất, là tâm của 
Phật tử đại thừa. Ở đây chúng ta đi tìm sự chở che để 
tránh hai đầu cực đoan là bám giữ luân hồi và giải thoát cá 
nhân. Vì muốn thoát khỏi hai loại cực đoan nảy mà hướng 
về quả vị Phật, thành tựu Pháp thân và Sắc thân để mang 
lợi lạc về cho toàn thể chúng sinh. Nhìn tâm qui y theo 
góc độ này thì có thể hiểu được lời của đức Di Lạc, nói 
rằng chốn qui y chân chính và rốt ráo là Phật bảo, vì chỉ 
có đắng giác ngộ viên mãn mới có thể là hiện thân của tất 
cả mọi điều toàn hảo như vậy. Đức DI Lạc còn nói Tâm 
giác ngộ của Phật qui nạp cả Pháp bảo, đồng thời cũng là 


hiện thân của tât cả mọi nét toàn hảo của Tăng bảo. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ5 121 


GIÁ TRỊ KIẾP NGƯỜI NGẮÀN NGỦI 


Chứng Đạo Ca: chỉnh cú 10 
Kiếp người này có / tắm sự tự tại, / quí giá còn hơn 
/ bảo châu như ý, / đến chỉ một lần, / cực kỳ khó gặp 
/ nhưng lại dễ mất / tựa như tia chớp / thoắt trên trời 
không. / Nhìn rõ kiếp người / chóng vánh như vậy / 
thấy chuyện thế tục, / khác gì trấu lép. / Các con hãy 
găng / vắt lấy tỉnh túy / của kiếp sống này, / trong 
từng phút giây, / ngày cũng như đêm / đừng để phí 
uống. / Thầy là hành giả / đã tu như vậy. / Các con ai 
người / đang câu giải thoát / hãy tự thuần dưỡng / 
đúng theo lối này. 


Câu này giải thích nội dung những gì cần phải tư duy quán 
niệm để có thê thấy hết giá trị của kiếp làm người. Thứ 
nhất, cần phải hiểu tính chất của đời sống này là gì; thứ 
hai, cần suy nghĩ về sự quí hiếm của kiếp người; thứ ba, 
cần nhìn lại tính chất phù du chóng vánh của kiếp người, 
kiếp người này có thê mất đi bất cứ lúc nào. Tư duy quán 
niệm như vậy, chúng ta phải suy nghĩ về ba điều quan 
trọng sau đây: 


" Aicũng sẽ chết, đó là việc đương nhiên 
" Bao giờ chết, đó là điều không ai có thể biết 
trước 


122 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


“_ Đến khi đối diện với cái chết, chỉ có công phu 
hành trì là có thể mang lại lợi ích cho chúng ta. 

Chúng ta phần lớn đều nghĩ rằng ngày mai mình vẫn sẽ 
còn nơi đây. Nghĩ như vậy chỉ vì hiện thời hoàn cảnh sức 
khỏe và môi trường tất cả đều bình thường, không có điều 
gì đe đọa sự sống của chúng ta, cho nên chúng ta chắc hết 
99 % rằng mình sẽ còn sống rất lâu. Vậy 1% còn lại thì 
sao? Chúng ta không thể chắc chắn 100% rằng chúng ta sẽ 
không chết ngày mai. Khi cái chết xảy đến, của cải nhiều 
đến đâu cũng thừa, chăng ý nghĩa gì cả, gia đình bà con 
bạn bè cũng vậy, không giúp được gì. Ngay chính thân thê 
mà chúng ta yêu quí rất mực kia cũng trở nên vô dụng. 
Khi phải đối diện với cái chết không ai có thể giúp chúng 
ta; chúng ta phải tự một mình bước qua chặng đường này. 
Bây giờ câu hỏi vĩ đại xuất hiện: dòng tâm thức này có sẽ 
biến mất sau khi chết? Đây là một câu hỏi quan trọng và , 
chăng phải mới mẻ gì, cũ đã hàng ngàn năm. Tuy vậy đến 
khi đối diện cái chết, chỉ những gì đến từ công phu tu tập 
theo Phật giáo mới thật sự hữu dụng. Ngoài Phật Pháp, 
không điều gì khác có thể giúp chúng ta. 


TU LÀ HÀNG PHỤC TÂM THỨC 
Muốn phát triển tánh đức của Tâm, phải siêng năng tu 


thiền. Thiền là huấn luyện tâm, chọn một điều gì đó, gọi là 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 123 


đề mục, rồi tập cho tâm quen với đều mục ẫy. Vấn đề là 
trong đời sống hàng ngày, chúng ta tự thả mình rơi vào 
vòng kềm tỏa của nhiễm tâm vọng niệm, để tâm chìm đắm 
trong những trạng thái tâm thức bắt thiện, từ đó phát sinh 


thêm cả một vòng quay mê mờ khô não. 


Tầm đạo là tìm xem có cách nào có thể đảo ngược vòng 
quay nói trên, làm chủ tâm mình, không cho tâm rơi vào 
tầm khống chế của những loại tâm lý tình cảm bất thiện. 
Muốn được như vậy chúng ta cần liên tục chú tâm lên đề 
mục, và đề mục này đương nhiên phải là một điều tích 
cực. Cứ như vậy tâm sẽ an định, cho phép chúng ta nhất 
tâm quán niệm về đề mục. Đây là ý nghĩa của thiền trong 
Phật giáo. 

Chúng ta quen thuộc với loại ý tưởng và tình cảm nảo, thì 
loại đó hiện ra trong tâm trí của chúng ta dễ dàng hơn. 
Nếu chúng ta quen với loại ý tưởng tình cảm bắt thiện, thì 
những điều này sẽ đến với chúng ta một cách dễ dàng tự 
nhiên hơn, ngược lại nếu chúng ta quen với loại ý tưởng 
tình cảm thiện, thì loại này sẽ hiện ra dễ dàng tự nhiên 
hơn. 


Điều này mỗi người đều có thể tự kiểm chứng lấy bằng 
kinh nghiệm bản thân. Khi bắt đầu học một môn gì, chúng 
ta thường thấy khó khăn tối ám, nhưng nếu kiên trì một 


thời gian, mọi sự sẽ trở nên sáng sủa dễ dàng hơn. Đên 


124 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


một lúc nào đó, chỉ cần thoáng qua là đã hiểu rõ ràng tỉnh 
thông. Điều này không có nghĩa là môn học thình lình hóa 
dễ mà chỉ vì chúng ta kiên trì đều đặn tiếp xúc với môn 
học. 

Sự thay đổi này là một quá trình tuần tự. Vì vậy khi chúng 
ta cô găng xua tan sự mê mờ về thực tại, chứng ngộ tỏa 
sáng theo từng giai đoạn. Điều này chúng ta cũng có thê tự 
kiểm chứng qua kinh nghiệm bản thân. Lúc đầu, chúng ta 
có thê nhất tâm cố chấp một điều hoàn toàn trái ngược với 
thực tại như thật, sau đó nhờ dùng lý trí truy tìm chân tánh 
của thực tại mà thái độ nhất tâm cố chấp vào thực tại hư 
huyễn trở nên lỏng lẽo, chúng ta khởi bước vào giai đoạn 
hoài nghi. Tuy còn nghiêng theo khái niệm sai lầm, nhưng 
đã không còn có chấp. Rồi lại tiếp tục dùng lý trí để truy 
xét thực tại, đến một lúc nào đó thái độ hoài nghi trở nên 


cân băng, rôi bắt đầu nghiêng về hiệu biệt đúng đăn. 


Nếu vẫn tiếp tục quán sát, phân tích, truy tìm thực tại, hiểu 
biết sẽ ngày càng thêm sâu. Vì tin rằng thực tại thật sự 
hiện hữu theo cách này, nên đến một lúc nào đó, hiểu biết 
kiến thức về thực tại của chúng ta trở nên trong sáng rõ 
ràng, biết rằng đây chính là chân tánh của thực tại. Nếu 
tiếp tục quán xét sâu hơn nữa, dùng lý trí khảo nghiệm, 
lòng tin sẽ càng lúc càng vững cho đến khi có thể quyết 


chăc là như vậy không còn chút hoải nghi nào cả. Điêu 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 125 


này gọi là “nhận thức đúng đăn”, tiêp nhận được cảnh giới 


chân thật của sự việc. 


Nếu cứ tiếp tục quá trình làm quen với đề mục — ở đây là 
chân tánh của thực tại - đến một lúc nào đó không những 
chúng ta có được hiểu biết qua kiến thức và hiểu biết qua 
lý trí mà còn có thêm loại hiểu biết qua kinh nghiệm thiền 
định. Trong giai đoạn sơ khởi, kinh nghiệm thiền định 
phần lớn phải nhờ lấy khái niệm suy nghiệm quán chiếu 
mới có được, vì vậy giai đoạn này còn được gọi là giai 


đoạn “tương tự hiểu biết qua kinh nghiệm thiền định”. 


Nếu cứ tiếp tục quán sâu hơn nữa, đến một lúc nào đó chỉ 
cần tâm hướng tới đề mục là kinh nghiệm thiền định tự 
nhiên phát khởi. Ngang đây, tuệ giác đạt tới mức độ “tự 
nhiên”. Theo đó có thể thấy rằng dù chỉ đối với một khía 
cạnh của thực tại mà thôi, quá trình tâm thức cũng đã phải 


trải qua rất nhiều tầng lớp kinh nghiệm và hiểu biết. 


Xét trên một phương diện khác, chúng ta có thể nói rằng 
hiểu biết của chúng ta khai mở qua ba giai đoạn. Thứ nhất 
là giai đoạn hiểu biết qua kiến thức [văn tuệ], như biết nhờ 
nghe giảng pháp, ví dụ vậy. Thứ hai là giai đoạn hiểu biết 
không dựa trên kiến thức mà dựa trên sự quán chiếu suy 
nghiệm [tư tuệ]. Thứ ba là giai đoạn hiểu biết đến từ kinh 


nghiệm cá nhân, nhờ tu thiên. 


126 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Nói về tu thiền, phải biết thiền có hai phương diện chính. 
Một là “thiền chỉ”, có khi còn gọi là “tu định”. Hai là 
“thiền quán”, hay là “tu tuệ”. Chúng ta hãy thử xét về 
pháp tu xây dựng tín tâm nơi đắng đạo sư, hay nơi Phật 


xem sao. 


Ban đầu quí vị có thể phát lòng tin trong sáng vững chắc 
nơi thầy của mình bằng cách liên tục tư duy suy nghĩ về 
đủ mọi đức tính của thầy mình trên mọi phương diện. 
Càng thấy được nhiều đức tính của thầy thì cảm giác gần 


gũi kính ngưỡng lại càng tăng. Như vậy gọi là thiền quán. 


Đến khi cảm giác gần gũi kính ngưỡng phát lên mạnh mẽ 
từ tận đáy lòng, quí vị để tâm mình đứng yên trong trạng 
thái đó. Như vậy gọi là thiền chỉ. Quí vị nhất tâm trú ở 
cảm giác kính ngưỡng này đến một lúc nào đó sẽ thấy 
mức độ linh động của trạng thái này giảm bớt, khi ấy quí 
vị phải tăng cường tỉnh thức bằng cách quán về đức tính 


của thầy. 


Khi thiền về vô thường hay vô ngã, quí vị lẫy vô thường 
hay vô ngã làm đề mục, chú tâm vảo đó, cố găng hiểu rõ 
hơn về đề mục này. Ở đây cũng vậy, thiền quán là liên tục 
tư duy quán niệm về những gì đưa đến kết luận rằng mọi 
hiện tượng đều vô thường hay là vô ngã. Khi đến được với 
kết luận rằng tất cả mọi sự vật đều thật sự vô thường hay 


đều không có tự tánh, khi ấy hãy nhất tâm an trú trong kết 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 127 


luận đó. Đứng yên trong trạng thái an định này càng lâu 
càng tốt. 

Đó là một vài ví dụ giải thích về thiền chỉ và thiền quán áp 
dụng song song để buổi thiền có kết quả. 

Nhìn lại kinh nghiệm bản thân trong đời sống hàng ngày, 
quí vị sẽ thấy lúc nào mình cũng đang chỉ quán. Ý tưởng 
thường bị nhiễm tâm tác động, bám víu người mình 
thương hay là nổi giận với người mình ghét. Khi thương 
ai, quí vị luôn nghĩ tới dáng vẻ đáng yêu dễ mến của 
người ấy, thường xuyên biện hộ, bám cứng tình cảm lưu 
luyến. Khi ghét ai cũng vậy, quí vị luôn viện hết lý do này 
đến lý do khác để tăng bồi cảm giác ghét hận, “hắn làm 
điều này”, “hắn làm điều kia”, vân vân, rồi ở giữ mãi cảm 
giác ghét hận trong lòng. Như vậy cũng tương tự như công 
phu thiền chỉ quán, quí vị vốn đã rất quen với những điều 


` 


này. 


Khi tu, chúng ta nên áp dụng những điều quen thuộc vảo 
lãnh vực xa lạ là lãnh vực tu tập. Nhờ áp dụng chỉ quán 
chúng ta có thể mang lại những thay đổi cần thiết. Tuy 


vậy vân còn một yêu tô thứ ba cân phải có. 


Lấy ví dụ có hai người cùng tu theo sự hướng dẫn của 
cùng một vị thầy, cùng học và hành thiền lâu bằng như 
nhau. Một người học đến đâu hiểu đến đó, khi tu thiền, 


kinh nghiệm cũng đến một cách dễ dàng, còn người kia lại 


128 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


thây khó khăn vô cùng, mặc dù cả hai đêu siêng năng cô 


găng nhiều như nhau. 


Phật giáo giải thích vấn đề này bằng lượng công đức và 
mức độ nghiệp chướng của từng người. Ví dụ ai người 
sinh sống bằng nghề nghiệp bắt thiện” sẽ tự tạo cho mình 
nhiều nghiệp chướng hơn người khác. Tôi biết nhiều vị 
hành giả xả bỏ việc đời, tu hành miên mật, có vị nói với 
tôi rằng khi nhận cúng dường của một số người nào đó, 
công phu tu hành của họ tạm thời gặp trở ngại không thê 
tiến. Những vị này nhờ giới hạnh trong sáng nên đối với 
môi trường xung quanh họ cực kỳ bén nhạy, có thê tức thì 
nhận diện được tác dụng của việc bên ngoài trên công phu 


tu tập của họ. 

Nói tóm lại, có ba yếu tố quyết định công phu tu hành có 
thành công hay không, đó là 

Chỉ quán có kết quả 

Tích tụ công đức và thanh tịnh nghiệp chướng 

Chọn nội dung chỉ quán nhất định để đạt đến mục tiêu 
nhất định. 

Trong ba yếu tố này, yếu tô thứ ba quan trọng nhất và 
thuộc về buổi ngồi thiền, trong khi đó những việc khác 
như lạy Phật, lễ bái hay đi nhiễu quanh biểu tượng thân 


miệng ý của Phật v.v., đêu năm ngoài buôi thiên. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 129 


Trong buổi ngồi thiền, khả năng tự giám sát sẽ giúp quí vị 
giữ chánh niệm', không để việc ngoài làm cho xao lãng. 
Tự giám sát và chánh niệm là hai yếu tố quan trọng, trong 
lúc ngồi thiền cũng như trong thời gian ngoài buổi thiền. 
Hai yếu tố này sẽ giúp quí vị giữ cho kinh nghiệm thiền 
luôn linh động sắc bén. 

Ngoài buổi ngôi thiền, khi sống trong đời sống hàng ngày 
như ăn ngủ vân vân, làm việc gì của phải làm đúng cách, 
nghĩa là phải luôn tự giám sát và giữ chánh niệm. Được 
như vậy công phu ngồi thiền sẽ giúp công phu ngoải buổi 
thiền được mau chóng tiến bộ, và công phu ngoài buổi 
thiền cũng sẽ khiến lúc ngồi thiền được chóng tiến bộ. 
Duy trì công phu tu hành của mình liên tục như vậy thì 
đến khi ngủ, khi mơ, cũng không ngừng tự giám sát, 
không giảm chánh niệm. Ví dụ trong giấc mơ, tâm kính 
ngưỡng đức Phật và kính ngưỡng thầy đột nhiên phát lên 
mãnh liệt, đến khi tỉnh giấc vẫn còn giữ nguyên mùi vị 
của kinh nghiệm trong mơ. 

Sau cùng, để bảm đảm chất lượng của buổi thiền, quí vị 
nên chia thành nhiều buổi tọa thiền ngắn thay vì chỉ ngồi 


một vài buôi dài, làm như vậy sẽ có kêt quả hơn. 


' chánh niệm có nghĩa là chuyên tâm nhớ nghĩ chính xác [ND] 


130 >2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


CHÉT VÀ TÁI SINH 

Bây giờ nói đến nội dung thiền. Lấy ví dụ đề tài vô 
thường. Ý nghĩa của việc ngồi thiền về vô thường và cái 
chết không phải là để tự hù mình, không lý do gì lại đem 
cái chết ra để tự khiến mình sợ hãi. Mục tiêu thiền về vô 
thường và cái chết là để tự nhắc mình nhớ răng được sinh 
ra làm người là điều vô cùng quí hiếm, rằng nhớ cái chết 
là chuyện đương nhiên, có thể xảy đến bất cứ lúc nào, và 
chỉ có công phu tu tập là có thể mang lại lợi ích cho mình 
trong giờ phút đối diện với cái chết. Tự nhắc như vậy, là 
để cảm nhận được tính chất khẩn cấp của hoàn cảnh hiện 
tại, cảm nhận được trọn vẹn giá trị của cuộc sống hiện 
tiền, của tiềm năng vô tận, có thể thực hiện mục tiêu cao 
nhất. Có được cảm nhận này, quí vị sẽ thấy từng ngày 


sông của mình cực kỳ quí hiêm. 


Là người tu theo Phật, chúng ta cần phải thường xuyên 
mang cái chết về huân tập ý tưởng cảm xúc của mình, 
không để cái chết đến một cách bất ngờ mình không kịp 
chuẩn bị. Chúng ta cần chấp nhận cái chết là một phần của 
cuộc sống. Thái độ này bình thường hơn là giản dị che 
mắt không muốn nói hay nghĩ đến cái chết. Nhìn lại giáo 
pháp của Phật, ngay trong buổi thuyết pháp đầu tiên Phật 
nêu lên mười sáu tính chất của luân hồi, trong đó có bốn 


điều khổ. Trong bốn điều khổ, điều thứ nhất là vô thường. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 131 


Sau đó khi Phật nhập diệt, ngay trước khi nhập niết bàn, 
giáo pháp cuối cùng Phật dạy cũng nhắc đến tầm quan 
trọng của pháp quán vô thường. Nói tóm lại giáo pháp đầu 
tiên và giáo pháp cuối cùng, Phật đều dạy về vô thường. 
Nói về cái chết bao giờ cũng khơi dậy câu hỏi chết rồi thì 
sao và câu hỏi về vấn đề tái sinh. Theo quan điểm Phật 
giáo, tái sinh được giải thích là sự liên tục của tâm thức. 
Vì vậy căn bản của tái sinh trong Phật pháp, là sự liên tục 
của tâm thức. Trong Lượng Thích Luận", ngài Pháp xứng 
nói rằng vật gì vốn không phải là tâm thức thì không bao 
giờ có thê biến thành tâm thức. Ý của ngài Pháp xứng là, 
khi nói về tính chất và hiện hữu của tâm thức, chúng ta có 
cách suy nghĩ, hoặc là nói dòng tâm thức có khởi điểm, 
hoặc là nói dòng tâm thức không có khởi điểm. Nếu cho 
rằng dòng tâm thức có khởi điểm, vậy khởi điểm ấy có từ 
bao giờ và từ đâu mà có? Khi ấy lại có hai cách trả lời, 
hoặc cho răng khởi điểm của tâm thức không đến từ đâu 
cả, không có nguyên nhân, hoặc là đến từ một nguyên 
nhân trường tồn vĩnh cữu. 

Theo quan điểm Phật giáo, cả hai cách trả lời đều dẫn đến 
nhiều nghịch lý. Nếu có một vật gì không nguyên nhân mà 
sinh ra, thì vật như vậy phải hoặc luôn có ở đó, hoặc 


không từng hiện hữu. Cả hai trường hợp đều phi lý. 


' Pramanavorttika 


132 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Ngược lại, nếu sự vật sinh ra từ một nguyên nhân trường 
tồn vĩnh cữu bất biến và duy nhất, thì điều này đi ngược 
với quan điểm Phật giáo về nhân quả. Vì vậy theo quan 
điểm Phật giáo, hiện hữu của đắng vạn năng là điều không 
thể có. Nếu chấp nhận có một đẳng vạn năng tạo dựng thế 
giới vũ trụ này, vậy đẳng vạn năng này phải mang tính 
chất độc lập, duy nhất, tự sinh không có nguyên nhân, tất 
cả những điều này đều đi ngược với quan niệm triết lý lây 
mối tương quan nhân quả làm nguyên lý căn 
bản.===1 1:40 


1:16 


Vì vậy mà Phật giáo không cho rằng dòng tâm thức có 
khởi điểm, mà chỉ giải thích qua lý nhân duyên. Theo 
quan điểm Phật giáo, cả thiên hà hay toàn thể vũ trụ đều 
thuận theo nhân duyên. Trong trường hợp của vũ trụ, phải 
có mối tương quan giữa chúng sinh sống trong đó và sự 
phát triển tiến hóa của thế giới vật lý. 

Phật giáo giải thích điều nảy như sau. Như tôi đã nói trước 
đây, ở tầng lớp vi tế nhất của thế giới vật lý, có cái gọi là 
dòng liên tục thường trụ của các phân tử không gian. Khi 
dòng vật thể vi tế này tiếp xúc với nghiệp của chúng sinh, 
nghiệp sẽ là duyên tác động thành cảnh giới vật lý. Cứ 
như vậy mà cả thế giới vĩ đại được hình thành, có khả 


năng tác động trực tiếp lên chúng sinh, tạo vui buồn sướng 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 133 


khổ. Đó là cách Phật giáo giải thích sự thành hoại của thế 
giới. Điều này được giải thích rất rõ trong giáo pháp mười 
hai chỉ duyên khởi.” 


MƯỜI HAI CHI DUYÊN KHỞI 

Mười hai vòng xích nối liền với nhau chứng minh toàn bộ 
quá trình biến hóa, giải thích hiện hữu của chính sinh 
trong luân hồi. Ở đây không có khái niệm về một đắng 
sáng tạo vạn năng nằm ở trung tâm, tác động mọi sự biến 


hóa quanh đó. 


Khi chúng ta bắt đầu bước vào một chu kỳ mười hai chỉ 
duyên khởi thì hai chi vô minh và hành nghiệp của một 
chu kỳ khác đã được tác động. Vì vậy có rất nhiều chu kỳ 
chẳn chịt tiếp nối, tác động lẫn nhau, buộc chặt chúng ta 
vào luân hồi không chút lơi nghỉ. Biến hóa của cuộc sống 
trong luân hồi tùy thuộc vào vòng duyên khởi như vậy. 

Phật có hai cách giảng về mười hai chi duyên khởi. Một 
bên là vòng biến hóa trong luân hồi, luân chuyển từ vô 
minh, hành, thức, trôi xuôi xuống cuối chu kỳ. Một bên 
cũng cùng mười hai chi duyên khởi nhưng quay theo 
chiều ngược lại, giải thích làm sao vượt thoát luân hồi đạt 
giác ngộ. Chận đứng vô minh thì không có hành, không có 


hành không có thức vân vân. 


134 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Luận về giáo pháp này, vị thánh tăng Ấn độ Vô Trước 
nhận diện ba điểm chính: 

Mọi sự đều do nhân duyên mà có. Thuyết duyên khởi của 
Phật giáo phủ nhận đẳng sáng tạo, vì tất cả mọi sự đều là 
quả, sinh ra từ nhân duyên. 

Nhân duyên này đều là vô thường. Ngay chính nhân 
duyên tác động cả vòng duyên khởi xoay cũng chỉ là do 
nhân duyên hòa hợp mà thành, và vì vậy, đều là vô 
thường. 

Nhân nào sinh quả nấy. Không phải việc gì sinh ra thứ gì 
cũng được. Nhân quả phải tương ứng với nhau. 

Ngài Vô Trước nhận diện ba điểm chính nảy từ trong khế 
kinh, Phật dạy rằng, “vì điều này hiện hữu nên điều nọ 
hiện hữu; vì điều này phát sinh nên điều nọ phát sinh; và 


` h ^ . » Đ ` z ` 2; 
vì có vô minh căn bản mà có hành.”? 


5. QUI Y, NGHIỆP, GIỚI 


QUY Y 


Chứng Đạo Ca: chỉnh cú 11 
Khi vào cối chết / không thể biết chắc / mình sẽ 


không rơi / vào cối ác đạo. / Chỉ có Tam Bảo / là đủ 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 135 


khả năng / che chở cho tôi / thoát cơn sợ hãi. / Vì vậy 
phải găng / giữ tâm qui y / cho thật vững chắc, / 


đừng để sơ sót 


phá hạnh qui y. “ Muốn được như vậy / phải hiểu 
nghiệp quả / sống thuận chánh pháp, / làm mọi thiện 
hạnh /tránh mọi ác pháp. / Thầy là hành giả / đã tu 
như vậy. / Các con ai người / đang câu giải thoát / 


hãy tự thuần dưỡng / đúng theo lỗi này. 


Chỉnh cú nảy nói rằng nghiệp là yếu tố quyết định sau khi 
chết sẽ sanh vào đâu, không chỉ là nghiệp của kiếp hiện 
tại, mà là tổng số nghiệp tích tụ từ mọi kiếp về trước. Về 
điều này, ngài Thế Thân có giải thích rằng vì tất cả chúng 
ta từ vô lượng kiếp đã tích tụ đủ loại nghiệp khác nhau, vì 
vậy ai cũng có sẵn nghiệp sinh vào cõi tái sinh thấp kém, 
cũng như nghiệp sinh vào cõi tái sinh tốt đẹp. 

Yếu tô nào quyết định loại nghiệp nào sẽ được tác động 
trước tiên? Ngài Thế Thân nói rằng loại nghiệp nào mạnh 
sẽ trổ quả trước. Nếu thiện nghiệp và ác nghiệp mạnh 
ngang nhau, vậy kế tiếp sẽ là loại nghiệp nào quen thuộc 
nhất. Nếu mức độ quen thuộc ngang nhau, vậy kế tiếp sẽ 


là loại nghiệp nào tích tụ trước.“ 


136 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Cứ thế mà nghiệp xác định kiếp tái sinh có sẽ đọa vào ba 
cõi tái sinh bất hạnh là địa ngục, ngạ qui và súc sinh hay 
không. Dù ba cõi tái sinh bất hạnh này được giải thích 
trong các bộ diệu pháp như luận A-fì-đạf-ma câu xá” của 
ngài Thế Thân”, quí vị cũng nên tìm hiểu suy xét xem luận 
nói về địa điểm và cảnh giới của ba cõi này chính xác và 
sát với sự thật đến mức nảo. 

Câu thứ nhì trong chỉnh cú I1 nói rằng, “duy một điều 
chắc chắn, đó là Tam Bảo có sức mạnh giữ gìn các con 
khỏi rơi vào cõi đữ”. Điều này rõ ràng nói đến công phu 
qui y Tam Bảo, là Phật Pháp và Tăng. Để qui y, có hai yếu 
tố cần hội đủ, đó là không muốn sinh vào cõi dữ và niềm 
tin tưởng chắc chắn rằng Phật Pháp Tăng có khả năng bảo 
vệ cho chúng ta khỏi phải rơi sinh vào cõi tái sinh bất 
hạnh. 

Vì vậy muốn qui y quí vị cần phải hiểu rõ đối tượng qui y 
là gì. Là Phật tử, chúng ta trước tiên phải biết rằng Phật 
có thật, và khả năng thành Phật cũng có thật. Vấn đề chính 
ở đây là phải hiểu rõ về Pháp, vì Pháp chính là nơi qui y 
thật sự. Một khi hiểu được Pháp, sẽ có thể hiểu ý nghĩa 
của Tăng, và trạng thái toàn hảo viên mãn nhất của Tăng, 
là Phật. 


'Abhidharmokosha 
”Vasubandhu 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 137 


Nói chung, chúng ta không ai muốn mình phải chịu cảnh 
sợ hãi hốt hoảng. Tuy vậy nỗi sợ hãi là một loại cảm xúc 
rất phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau. Có 
loại sợ hãi hoàn toản không có lý do chính đáng, sinh ra từ 
trí tưởng tượng quá độ, hay trạng thái ám ảnh cao độ đến 
từ tâm trạng hoang man nghi ngờ sinh ra. Loại sợ hãi này 


hoàn toàn vô nghĩa, cân phải loại bỏ. 


Lại có một loại sợ hãi khác, đến từ những mối đe dọa có 
thật. Nếu không có cách giải quyết và trước sau gì cũng 
phải đối đầu với mối hiểm họa, thì đương nhiên nỗi sợ chỉ 
là dư thừa, không ích lợi gì chỉ khiến mình tê liệt mà thôi. 

Tuy nhiên có loại sợ hãi đến từ tinh thần cảnh giác cao độ, 
thấy trước hiểm họa nên khẩn trương kiếm cách thoát 
hiểm, ví dụ như tìm nơi chốn chở che, hay tìm lối thoát. 
Loại sợ hãi này không những là thích đáng, mà còn rất có 
ích, rất đáng có. Đây là loại sợ hãi mà quí vị cần phải có 
để có thể qui y một cách đúng đắn. Chúng ta phải biết sợ 
phải tái sinh và ba cõi thấp kém, để nỗi sợ này đưa chúng 


ta đi tìm sự chở che nơi Tam Bảo. 


Câu luận này nói về sự qui y “vững chắc” nơi Tam Bảo, 
nói như vậy có nghĩa là tâm qui y phải thật bền vững. 
Muốn khởi được tâm qui y bền vững, phải hiểu rõ về nhân 
duyên, và trong một chiều hướng nào đó, hiểu về tánh 


không. Quán niệm về nhân duyên và về tánh không, quí vị 


138 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


sẽ thấy rõ khả năng thành Phật. Cứ như vậy, quí vị sẽ có 
được hiểu biết sâu xa về Pháp bảo, và thấy được ý nghĩa 
của Tăng bảo và Phật bảo. Một khi đã tin tưởng hoàn toàn 
rằng Phật Pháp và Tăng có khả năng bảo vệ quí vị thoát 
khỏi khổ đau của ba cõi tái sinh thấp kém, vả quí vị nương 
dựa trọn vẹn nơi Tam Bảo, thì như vậy gọi là công phu qui 
y trở nên chắc chắn, và quí vị thật sự trở thành người con 
Phật. 


Bao giờ lòng tin nơi Tam Bảo kém đi, tâm nghi ngờ nảy 
sinh, quí vị không chắc rằng Tam Bảo có khả năng bảo vệ 
cho mình, thì khi ấy quí vị không còn là Phật tử chân 
chính. 


QUÁN CHIẾU NHÂN QUÁ 
Sau khi qui y Tam Bảo, trách nghiệm quan trọng nhất của 
quí vị là phải nhìn vào nhân quả để tự chế không phạm 


mười ác nghiệp. Chỉnh cú 11 kết thúc như sau: 


“Muốn được như vậy / phải đủ khả năng / nhận diện 
chính xác / thiện nghiệp, ác nghiệp / cùng với nghiệp 
quả. / Nhờ vậy có thể / sống thuận chánh pháp / biết 


, 


điểu cân theo / và điêu cán bỏ. `. 
Nghiệp có rât nhiêu, có thê phân chia thành nhiêu loại 
khác nhau. Vì chúng ta ai cũng có chung một nguyện 


vọng, là tự nhiên muôn vui vẻ hạnh phúc và không muôn 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 139 


khổ đau, cho nên những gì dẫn đến bình an hạnh phúc 
được gọi là việc thiện, và những gì đưa đến khổ đau phiền 
não thì gọi là việc ác. Việc làm gọi là thiện hay ác chỉ tùy 
ở mối tương quan với khổ đau hay hạnh phúc. Hành động 


thiện hay ác phát sinh từ thân, miệng và ý. 


Nghiệp liên quan đến rất nhiều yếu tố, như là động cơ căn 
bản thúc đây thành hành động, đối tượng của hành động, 
ngay chính hành động, hay trạng thái tâm thức khi hành 
động hoàn tất. Hành động tạo ra loại nghiệp nào hãy còn 
tùy bốn yếu tô nói trên có là thiện, ác, hay trung tính. Có 
những hành động hoàn toàn là bất thiện, hay hoàn toàn 
thiện, nhưng cũng có nhiều hành động phần thiện phần ác, 


và cũng có hành động trung tính Ÿ. 


Nghiệp thuộc lãnh vực của luật nhân quả. Nhân quả là nói 
chung, còn nghiệp là nhân quả ứng vào chúng sinh hữu 
tình. Đây là những mối liên hệ nhân quả chăng chịt, chúng 
sinh tạo tác bằng trí thông minh, có động cơ. Động cơ thúc 
đây thành hành động, hành động dẫn tới nhân quả tương 
ứng. 

Vì vậy khi luận về nghiệp, ta cần nói đến nhiều yếu tố 
khác như là việc làm, động cơ v.v. Tất cả những yếu tổ 
này đều có vai trò quyết định tính chất của nghiệp được 
tạo ra. Khi xảy ra một hành động tạo nghiệp, dù là việc 


làm, lời nói, hay ý nghĩa, hành động này chỉ tồn tại cho 


140 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


đến khi hành động chấm dứt, nhưng kết quả của hành 
động có thể sẽ đến trong tương lai rất xa. Có loại nghiệp 
trổ quả ngay kiếp hiện tiền, có nghiệp trổ quả kiếp sau, 
phần còn lại trổ quả sau nhiều kiếp. Từ đó nảy ra câu hỏi 
rất quan trọng: điều gì nối liền giữa nghiệp và quả? Để 
giải thích về việc này, Phật giáo nói đến “chủng tử” của 


nghiệp, hay là “tập khí” của nghiệp, có nghĩa là cho dù 
hành động đã chấm dứt, nhưng chủng tử tập khí của 


nghiệp vân còn. 


Chủng tử tập khí này được lưu lại ở đâu, đây là điều được 
tranh luận rất nhiều trong Phật giáo. Có người nghĩ rằng 
chủng tử của nghiệp được lưu lại và mang theo trong dòng 
tâm thức. Nhìn lại thuyết mười hai duyên khởi, chúng ta 
thấy rằng vô minh căn bản dẫn đến nghiệp, nghiệp lưu lại 
dấu vết trên tâm thức, và tâm thức dẫn đến những chỉ 
duyên khởi tiếp theo. Nhìn như vậy, thức là nơi chuyên 
chở nghiệp. 


Tuy nhiên có những thời điểm thức hoàn toàn không hoạt 
động, ví dụ như khi thiền giả nhập đại định trực chứng 
tánh không. Khi ấy tâm không một thoáng vẫn đục, hành 
giả an trú trong đại trí tuệ, hoàn toàn tách lìa ô nhiễm. Vào 
những lúc như vậy, nghiệp còn có thể lưu dấu tích lại ở 
đâu? 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ5 141 


Một trong những câu trả lời thâm sâu nhất về vấn đề này, 
là tập khí của nghiệp chỉ giản dị được duy trì trên nền tảng 
của ý thức tự ngã tự nhiên sẵn có. Ý thức tự ngã này là 
nên tảng lưu ký dấu vết do nghiệp để lại, là cũng là chỗ 
kết nối giữa lúc gieo nghiệp và nghiệp báo về sau. Vấn đề 
nảy được ngài Long Thọ trình bảy rất cặn kẽ trong Trưng 


Quản Luận. 


Chứng Đạo Ca: chỉnh cú 12 
Thân người đây đủ /tám sự tự tại “nếu như thiếu đi / 
thì không thể có / bước nhảy vượt bực / trên con 
đường tu / thành tựu giác ngộ. / Do đó phải nên / 
lánh ác làm lành / để khỏi tái sinh / vào cảnh khiếm 
khuyết. / Cũng nên siêng năng / tẩy sạch ác nghiệp / 
phá phạm giới hạnh / đang vấy bẩn ba / cửa thân 
miệng ý, / và nhất là để / tẩy loại nghiệp chướng / 
khiến ta không thể / sinh lại làm người. / Các con 
hãy gắng / siêng năng áp dụng / bốn lực sám hối / 
thanh tịnh chướng nghiệp. / Thầy là hành giả / Đã tu 
như vậy. / Các con ai người / Đang cẩu giải thoát / 


Hãy tự thuần dưỡng / Đúng theo lỗi này. 


Như đã nói, khi chúng ta suy nghĩ về tiềm năng của kiếp 
làm người, về tất cả những gì kiếp người có thể mang lại 
cho chúng ta trên phương diện thành tựu quả vị Phật, 


chúng ta chăc chăn sẽ thây ra giá trị của kiêp làm người, 


142 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


nhất là kiếp người với đầy đủ mọi hoàn cảnh thuận tiện. 
Vì vậy chỉnh cú 12 nói răng “Bước nhảy vọt viên mãn 
thành tựu đường tu tối thượng sẽ không xảy ra nếu thiếu 
đi thân người với đủ tám điều thuận tiện”. Tám điều thuận 
tiện, hay tám hoàn cảnh thuận tiện, gồm có sống lâu, 
tướng mạo đẹp đếẽ, gia thế cao trọng, giàu của cải nhiều 
quyền năng, lời nói đáng tin, danh tiếng, và thân tâm tráng 
kiện. Điều thuận tiện thứ tám là sinh làm thân nam, nhưng 
điều này cần phải hiểu cho đúng nghĩa, vì mục tiêu tôi hậu 
của kiếp người là đạt giác ngộ viên mãn thành tựu trí toàn 
giác. Nếu trong một hoàn cảnh xã hội văn hóa mà thân nữ 
có nhiều cơ hội thuận tiện để tu hơn, thì hoàn cảnh thuận 
tiện thứ tám này phải là sinh làm thân nữ. Không hiểu như 


vậy, điểm này dễ bị hiểu lầm là kỳ thị nữ phái. 


THANH TỊNH NGHIỆP CHƯỚNG: Bốn Sám Lực 

Tiếp theo, luận viết “Ngoài ra, để tây vết ô của ác nghiệp, 
của sự phá phạm giới hạnh đang vấy bẩn cả ba cửa ngỏ 
thân miệng ý, và nhất là để xóa đi nghiệp chướng ngăn 
không cho sinh lại làm người, các con phải luôn siêng 
năng áp dụng bốn năng lực sám hối để thanh tịnh nghiệp 
chướng”. Đối với việc tự chế không làm việc bất thiện 


trong tương lai, quí vị có thể quyết tâm giữ giới luật để tự 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 143 


bảo vệ mình không để phạm ác nghiệp trong tương lai, 
nhưng còn việc bất thiện đã làm trong quá khứ thì sao? 
Cách duy nhất để hóa giải việc đã làm trong quá khứ, là 


sám hối đề thanh tịnh nghiệp chướng. 


Tây tạng có câu tục ngữ nói rằng: nghiệp chướng có một 
điều hay, đó là có thể thanh tịnh được”. Tuy vậy, thanh 
tịnh nghiệp chướng cũng có nhiều mức độ. Một là phá hủy 
hoàn toàn mọi chủng tử của nghiệp chướng để nghiệp 
chướng không bao giờ có thể chín thành quả. Hai là giảm 
bớt sức nặng của nghiệp, để nghiệp quả bớt trầm trọng. Ba 
là trì hoãn thời điểm nghiệp chuyển thành quả nếu không 
thể hoàn toàn thanh tịnh nghiệp. 
Luận văn nhắc đến bốn năng lực sám hồi: 

1. Biết hối hận 

2. Qui y Tam Bảo, phát bồ đề tâm 

3. Làm việc thiện đề hàn găn lỗi lầm 

4. Quyết chí muốn sửa đổi 
Trong bốn điều trên, quan trọng nhất là biết hối hận. Từ 
trong đáy lòng phải cảm thấy xốn xang hối hận cho việc 
bất thiện mình đã phạm, tựa như vừa mới uống phải chất 
độc. 
Năng lực sám hối thứ hai là qui y tam bảo. Nhìn lại tất cả 


những việc bất thiện mình đã phạm, phần lớn đều là việc 


144 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


không phải đối với bậc giác ngộ, nhưng Phật, hay đối với 
đồng bạn chúng sinh. Vì vậy phải huy động năng lực đến 
từ sự qui y tam bảo, và phát tâm bồ đề để tâm từ bi tỏa 
rộng lên khắp cả chúng sinh, lấy đó làm sức mạnh sám 
hồi. 

Thứ ba là làm việc thiện để hàn gán việc bất thiện đã làm. 
Quí vị khi làm việc thiện có thể hướng mục tiêu của việc 
thiện mình làm cho việc sám hối nghiệp chướng. Theo 
truyền thống Tây tạng có nhiều pháp tu đặc biệt dành để 
sám hối, trong đó có sáu sám pháp thường được nhắc đến: 
niệm danh hiệu Phật, đặc biệt là kinh Sảm hồng danh lạy 
35 vị Phật”; tụng chú, đặc biệt là Kim cang Bách tự chú 
và chú Kim Cang Akshobhya (Mitukpa)?° ; tụng kinh; 
thiền quán tánh không; cúng dường: tạo hình tượng Phật !. 


Bốn năng lực sám hối chính là sự quyết tâm không để 
mình tái phạm trong tương lai, dù có phải mất mạng sống. 
Trong khi hành trì công phu sám hối, quí vị có thể ý thức 
được rằng quí vị có thể sẽ không thành công trong việc từ 
bỏ trọn vẹn mọi việc ác, hay không thê từ bỏ một việc ác 
đặc biệt nào đó, nhưng trong khi sám hối, quí vị phải phát 
khởi tâm nguyện mãnh liệt là từ đây về sau quí vị sẽ cố 


gắng tự chế ngự không thể mình phạm ác nghiệp nữa“. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 145 


HỎI ĐÁP 

Hỏi. Nếu có người vì bịnh mà giết người, vậy có thể làm 
gì để sám hối ? 

Đáp. Nếu “bịnh” ở đây có nghĩa là bịnh tâm thần hay 
khủng hoảng tâm lý đây đến hành động điên loạn, Phật 
giáo nói rằng nghiệp tạo ra trong trường hợp này sẽ nhẹ 
hơn là phạm với tỉnh thần sáng suốt biết rõ hậu quả của 
việc mình làm, và cũng nhẹ hơn là nghiệp phạm vì phiền 
não tác động, nếu làm vì phiền não tác động thì Phật giáo 


gọi là nghiệp đã hoàn thành trọn vẹn. 


Tuy vậy, bất kể việc bất thiện có là như thế nảo, thì công 
phu sám hối thanh tịnh nghiệp chướng vẫn như nhau, vẫn 
phải hội đủ bốn năng lực sám hối. Khởi năng lực hối hận 
nghĩ đến chúng sinh đã bị mình hại, vận dụng hết bốn 
năng lực sám hối, làm việc thiện như thiền quán về tâm bồ 
đề và tánh không. Cũng có nhiều sám pháp chung chung 
có thể áp dụng cho trường hợp này. Nếu không có khả 
năng để vận dụng bốn năng lực sám hối và hành trì sám 
pháp, có một cách đơn giản hơn là tụng chú và làm một 
vài việc thiện với tâm nguyện muốn sám hối nghiệp 
chướng. 

Hỏi. Với hiểu biết về nhân và quả của các việc làm bất 
thiện, xã hội Phật giáo sẽ giải quyết như thế nào về vấn đề 


phạm pháp? 


146 tw› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Đáp. Theo quan điểm Phật giáo, cần phải phân biệt rõ giữ 
người phạm pháp, và việc phạm pháp. Quí vị có thê không 
chấp nhận một cách triệt để việc phạm pháp, nhưng vẫn 
phải giữ tắm lòng từ bi đối với người phạm pháp, phải 
nhìn nhận khả năng thay đổi và hối cải của người phạm 
pháp. Biện pháp sửa đổi phải được áp dụng, nhưng phải là 
biện pháp giúp người phạm pháp nhìn nhận lỗi lầm của 
mình, biết việc mình làm là sai. Người phạm pháp có thấy 
được như vậy thì mới có thê thật sự được sửa đổi. Vì vậy 
Phật giáo không chấp nhận án tử hình. Ngay cả án tù 
chung thân cũng đã có vấn đề, vì như vậy là không chấp 


nhận người người phạm pháp có khả năng sửa đôi. 
6. TÌM ĐƯỜNG VƯỢT THOÁT LUÂN HÒI 


PHÁT TÂM CHÁN SINH TỬ 

Đèn Soi Đường Giác Ngộ: chỉnh cú 4 
Lại có người vì / an lạc cả nhân / mà từ bỏ hết / lạc 
thú thế gian, / hết thảy ác nghiệp, /họ đêu không 


làm. / Những người như vậy /là bậc trung căn. 


Ở đây luận văn nói đến sự quay lưng với lạc thú thế gian, 
phải hiểu răng đối với Phật giáo, ngay chính những sự 
việc mà thế tục thường xem là niềm vui hạnh phúc, xét 


trên phương diện rốt ráo, chỉ toàn là đukkha, mang tính 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 147 


chất khổ đau bất mãn. Phật khi nói về con đường thoát 
khổ, ngài không chỉ nói đến loại khô đau thông thường mà 
còn bao gồm luôn cả những an vui thế tục. Điều này 
không chỉ có trong Phật giáo mà cả những pháp tu Ân độ 


cũng vậy. 


Ví dụ như trong những pháp tu ngoài Phật giáo, nhất là 
các pháp tu Tứ thiền. Tầng thiền thứ tư được tả là cảnh 
giới an lạc trường kỳ, hành giả sẽ không còn phải trải qua 
kinh nghiệm khổ đau. Tiếp là đương nhiên là những tầng 
trên của cõi thiền vô sắc cũng vượt khỏi bất cứ cảm xúc 
đau đớn khổ não nào ””. Mặc dù có một vài pháp tu ngoài 
Phật giáo chấp nhận rằng cả cảm xúc an lạc cũng cần 
được siêu thoát, nhưng chỉ có Phật giáo mới nói rằng ngay 
chính nguyên nhân hoàn cảnh đưa đến tất cả mọi kinh 
nghiệm này cũng đều mang tính chất của khổ đau, và vì 


vậy đây chính là nền tảng của khổ đau. 


“Hành động tác hại”, là hành động khiến luân chuyển 
vòng quay luân hồi. Hành giả có căn cơ bậc trung phát 
tâm nguyện trong sáng muốn thoát khỏi luân hồi. Những 
người này bước vào con đường chận đứng quá trình khởi 
từ vô minh căn bản, đảo ngược dòng nhân quả luân 
chuyên từ vô minh, hành cho đến mọi hậu quả khổ đau. 
Tất cả những pháp tu tương ứng với tâm nguyện này đều 


thuộc về đuờng tu phổ thông dành cho người tu căn cơ bậc 


148 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


trung. Chữ “phổ thông” cho thấy đâu là đường tu tiên 
khởi, mở lối vào Đại thừa. 

Khi người tu hiểu được rằng phiền não nhiễm tâm mới 
chính thật là kẻ thù, và nền tảng của phiền não nhiễm tâm 
chính là vô minh căn bản, khi ấy người tu sẽ chọn phương 
pháp tu thích hợp để phá bỏ vô minh căn bản này. Người 
tu hiểu rằng còn nằm dưới quyền thao túng của nhiễm tâm 
thì không làm sao có thê vượt thoát cảnh khổ đau bất như 
ý. Nếu nhờ hiểu như vậy mà người tu từ tận đáy lòng cảm 
sâu thắm khởi niềm khát khao muốn vượt thoát vòng ràng 
buộc này, thì đây chính là tâm cầu giải thoát chân chính. 


Tâm này, pháp tu này, chỉ có trong Phật giáo. 


HIỂU RÕ CHÂN TƯỚNG LUẦN HÒI 


Chứng Đạo Ca: chỉnh cú 13 
Nếu không cố gắng / quán chiếu về khổ / sẽ không 
thể nào / tỉnh tấn nhất tâm / hướng về giải thoát. / 
Không biết đâu là / nguyên nhân của khổ, / không 
biết điều gì / ràng buộc mình trong / cảnh sống luân 
hồi / thì không thể thấy / đâu là phương tiện / bứng 
sạch gốc rễ / của vòng tái sinh / triển miên lần quần. 
/ Các con phải biết / chản cảnh sinh tử / từ bỏ luân 
hồi, / phải biết quản sát / điều gì trói chặt / mình 
trong sinh tử. / Thầy là hành giả / đã tu như vậy. / 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 149 


Các con ai người / đang câu giải thoát / hãy tự thuần 
dưỡng / đúng theo lối này. 


c 


Chữ “khổ” trong câu đầu tiên bao gồm ba loại khổ đau. 
Thứ nhất là khổ khổ - là những cảm giác đau đớn thể chất 
mà chúng ta ai cũng phải trải qua. Thứ hai là hoại khổ 
[khổ đau đến từ sự thay đổi] và thứ ba là hành khổ- khổ 
đau đến từ hoàn cảnh sống, bao trùm lên tất cả. Nói về 
tâm câu giải thoát thì đáng nói nhất là loại khổ đau thứ ba, 
hành khổ. Loại khổ đau này chỉ đơn giản vì chúng ta luôn 
luôn bị vô minh phiền não chỉ phối, vì vậy hễ còn vô minh 
phiền não thì không còn chỗ cho niềm an lạc chân chính 
xuất hiện. Vì vậy điểm quan trọng nhất là phải thấy rõ 
hiểu rõ, rằng chính phiền não là kẻ thù chân chính của 
chúng ta. Không thấy được điều này sẽ không làm sao có 
thể có được niềm khao khát muốn giải thoát khỏi vòng 


kêm tỏa của phiên não. 


Phạn tự có chữ bhavagan, tiếng Việt thường dịch là 7hể 
tôn, dùng để chỉ người đã chiến thắng vượt qua mọi giới 
hạn tiêu cực. “Chiến thắng” ở đây có nghĩa là chiến thắng 
lao 


'““Tứ ma”, hay là bôn sức mạnh chướng ngại : 


“_ Ma phiền não" 
“ Ma chết (quả của hiện hữu sinh diệt)' 


' phạn: mara 
” phạn: Klesha mara 


150 2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


" Ma ngũ ấm (chính bản thân hiện hữu sinh diệt)” 
“. Chướng ngại ngăn cản không cho chiến thắng ba 
loại ma trên, gọi là “Phiên Tử Ma”””, 

Trong bốn sức mạnh chướng ngại này, đáng nói nhất là 
chướng ngại phiền não. Phật là người toàn thắng bốn loại 
ma nói trên ”. 
Tứ ma hiện thành nhiều thân, từ vi tế tới thô lậu, vì 
chướng ngại cũng có nhiều loại thô lậu và vi tế khác nhau. 
Chướng ngại vi tế là loại chướng ngại áng ngữ trí toàn 
giác, gọi là trí chướng”””. Nói cho thật chính xác, cái gọi 
là chướng ngại, là ma sự, chính thật là bản thân của phiền 
não và tất cả những gì hay những ai tự để mình thác loạn 
trong phiền não. Nhất là khi có sự mâu thuẫn giữa phiền 
não và tánh đức thanh tịnh, nếu chọn phiền não thì vậy là 
chính mình đang là ma, đang là chướng ngại. Lại có người 
hoan hỉ chọn phiền não, lấy phiền não làm thú vui trong 
đời, người như vậy khi gặp kẻ đang cố găng dẹp bỏ phiền 
não, sẽ thấy đây là việc làm điên rồ lầm lạc. Những người 
như vậy cũng trở thành đồng bọn với ma. Có vị thầy Tây 


tạng nói như sau: “ác tri thức đâu không có sừng”. Ác tri 


' phạn: marana mara 

n phạn: skandha mara 

_ phạn: devgaputra mara 

* Còn gọi là sở tri chướng. Phạn: jneyqvarang; tạng: she-drib 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 151 


thức chỉ giản dị là những người cản trở đường tu của kẻ 
khác. 


Vậy nếu quí vị thấy được rõ ràng chính phiền não mới là 
kẻ thù chân chính, chừng ấy từ trong tâm sẽ nảy lên sự 
khát khao muốn thoát khỏi vòng kềm tỏa của phiền não. 
Tuy nhiên chỉ khát khao không thôi chưa đủ. Quí vị còn 
phải tìm hiểu coi giải thoát có được hay không, và xem 


thử chính mình có khả năng tự giải thoát hay không. 


Phiền não và nghiệp chướng do phiền não gây ra đều là 
nguyên nhân tạo khổ. Bên dưới tất cả những điều này, là 
vô minh căn bản. Quí vị cần hiểu cho thật sâu làm sao 
nguyên nhân tạo khổ lại có thể dẫn đến kết quả là khô đau. 
Nếu không hiểu luân hồi luân chuyển như thế nào, không 
hiểu khổ đau sinh ra làm sao, thì dù có muốn giải thoát 
cũng không cách nảo hiểu nổi làm sao để giải thoát. Như 
vậy rất đễ nản tâm thoái chí, vì cho dù có thấy lý do của 


sự ràng buộc, nhưng lại không nhìn ra khả năng cởi thoát. 


Vô minh căn bản là lãnh vực rất phức tạp vi tế. Đây là 
nguyên do chân chính dẫn tới phiền não và khổ đau. Nói 
cho thật đơn giản, vô minh căn bản là nhận thức sai lầm 
của chúng ta về thực tại và về cảnh giới quanh mình. Ý 
nghĩa vi tế nhất của vô minh căn bản, là vọng tâm tin vào 


tính chât chăc thật của chính mình và của tât cả mọi sự vật 


152 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


xung quanh. Muốn giải thoát toàn diện, phải chặt đứt mọi 


gôc rê của vô minh căn bản. 


Vô ngã có thể hiểu qua nhiều nghĩa, có nghĩa thô lậu, tỉ dụ 
như sự vắng mặt của một cái tôi chủ thê, tương tự như một 
ông chủ độc lập. Chấp bám vảo cái tôi chủ thể sẽ đưa đến 
nhiều loại phiền não khác ví dụ như tham đắm hay ghét 
bỏ. Những loại phiền não thô lậu này có thể dẹp bỏ, nhưng 
muốn thật sự giải thoát luân hồi thì phải quét sạch cả sự 
chấp ngã tinh tế nhất. Vì vậy luận văn viết, “Nếu không 
biết đâu là nguyên nhân tạo khổ đau, không biết điều gì 
buộc mình trong luân hồi, sẽ không thể biết làm cách nào 
có thể chặt sạch gốc rễ của vòng tái sinh lần quân. Do đó, 
các con phải biết chán ngán sinh tử, từ bỏ luân hồi, đồng 


thời phải biết cái gì buộc thắt mình vào vòng quay ấy.” 


Có hai yếu tố quan trọng nhất trong phương pháp phát 
khởi tâm cầu giải thoát, đó là phải cảm thấy chán ngán 
sinh tử luân hồi, và phải hiểu về mối tương quan nhân quả 
của nguyên nhân tạo khổ. Bao giờ gom được hai điều nói 
trên, khi ấy có thể bắt đầu thấy giải thoát là điều có thể 
làm được. Nhờ vậy mà có được cảm giác vui mừng tột độ, 
vì không những biết giải thoát là điều có thể thực hiện 
được, mà còn biết chắc là có một con đường dẫn đến giải 
thoát. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 153 


Tứ Diệu Đề đặc biệt phù hợp với đường tu trung căn này. 
Như có đã nói, Tứ Diệu Đề tóm gọn tất cả mọi tỉnh túy 
của giáo pháp duy nhất Phật dạy. Lama Tông Khách Ba 
trong cả hai bộ Lam-rim Đại Luận và Trung Luận đều có 
nói rằng Tứ diệu đế được nhắn mạnh ở rất nhiều kinh 
luận, dù là trong hay ngoài đại thừa. Lama Tông Khách 
Ba cũng nói rằng nhờ Tứ diệu đế mà chúng ta có thê hiểu 
rõ về những mối tương quan nhân quả của cảnh giới trong 
luân hồi cũng như của cảnh giới niết bản giải thoát. Vì vậy 
Lama Tông Khách Ba khuyên các thầy nên dựa trên nền 


tảng của Tứ diệu đề để truyền Phật pháp cho đệ tử. 


Mỗi tương quan nhân quả trong Tứ diệu đề được giải thích 
cặn kẽ với thuyết mười hai chi duyên khởi mà chúng ta đã 
có nhắc qua. Mười hai duyên khởi có thể được quán chiếu 
qua ba mức độ khác nhau. Một là mười hai duyên khởi 
liên quan đến quá trình tái sinh trong ba ác đạo, khởi đầu 
từ vô minh căn bản, áng ngữ hết chân tướng của thực tại, 
từ đó dẫn tới những hành động bất thiện đây xuống ác 
đạo. 

Cũng có thể quán chiếu về mười hai chi duyên khởi liên 
quan đến luân hồi nói chung, vì ngay cả thiện nghiệp cũng 
có thê khiến tái sinh vào cõi luân hồi. Sau cùng là quán 
chiếu mười hai duyên khởi liên quan đến sở tri chướng, là 


chướng ngại vi tê áng ngữ trí toàn giác, là vì cho dù có đã 


154 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


giải thoát khỏi phiền não chướng, vẫn hày còn sự tiếp nối 
liên tục của cảnh sống cụ thể, hay nói cách khác, của cảnh 
sống duyên sinh. 

Nói về giải thoát, chúng ta không nên nghĩ răng giải thoát 
là một nơi chốn nào đó năm ở bên ngoài, như một thế giới 
có mặt cụ thể. Giải thoát thật ra chỉ là một trạng thái tâm 
thức. Chúng ta có đã nhắc tới tự tánh niết bản, là tính chất 
tự nhiên trong sáng không ai là không có, làm nên tảng 
cho sự giải thoát chân chính khi tất cả mọi chướng ngại 
phiền não đều đã bị hủy diệt (xem trang 16ff). Vì vậy càng 
truy tìm sâu hơn về ý nghĩa của giải thoát, còn gọi là 
moksha, chúng ta sẽ hiểu giải thoát là qua chân tánh của 


tâm một khi phiền não chướng tan biết hết. 


Gốc rễ của đời sống vô minh” chính là nhận thức hoàn 
toàn sai lầm về chân tướng của thực tại. Vì vậy khi chúng 
ta cô găng phát huy cái nhìn chính xác về thực tại thì đó 
chính là bắt đầu hóa giải đời sống vô minh đồng thời 
chuyên đây bánh xe giải thoát. Luân hồi và niết bàn chỉ 
khác nhau ở chỗ chúng ta đang vô minh hay đang trí tuệ. 
Có vị thầy Tây tạng nói răng nếu tâm vô minh là trú ở 
luân hồi ; có được trí tuệ, thì đó là giải thoát. Liều thuốc 
có khả năng hóa giải vô minh căn bản, đó chính là tuệ giác 
chứng tánh không. Tánh không của tâm, đó chính là niết 


bàn chân chính. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 155 


Vì vậy, vô minh không thấy rằng tánh không chính là chân 
tướng của thực tại, vô minh không hiểu về tánh không của 
tâm, đo là lý do cột thắt chung ta vào luân hồi, và trí tuệ 
thấy được tánh không của tâm sẽ giải thoát chúng ta. Phật 
dạy con đường phá bỏ phiền não chướng đạt giải thoát 
nhờ ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ. Liều thuốc trực 
tiếp hóa giải vô minh căn bản, là tuệ giác chứng vô ngã, 
tuệ giác chứng tánh không. Đây không phải chỉ là hiểu 
biết kiến thức về tánh không, mà là thành tựu rất cao, cho 


người tu có được kinh nghiệm ứzc fiếp về tánh không. 


Muốn có được kinh nghiệm trực tiếp mãnh liệt về tánh 
không như vậy, chúng ta cần phải đạt định. Vì vậy mà 
phải cần tới môn vô lậu học thứ hai là Định. Muốn đạt 
định, phải giữ giới, và đây cũng là một môn vô lậu học. 

Giới giúp chúng ta tích tụ công đức, thanh tịnh nghiệp 
chướng, nhưng trong ba môn vô lậu học thì mục tiêu chính 
của Định chính là là để phát huy chánh niệm và khả năng 
tự giám sát. Muốn giữ nếp sống giới hạnh thì phải không 
ngừng tự xét và giữ chánh niệm. Tự giảm sát và chánh 
niệm cảng hiển hiện bén nhọn, thì khả năng thành tựu 
Định lại lại càng cao. Cả ba môn Giới Định Tuệ đều quan 
trọng, và tu theo đúng thứ tự, thứ nhất là Giới, tiếp theo là 


Định, và sau đó là Tuệ giác tánh không. 


156 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


HOI ĐÁP 
Hỏi. Ngài nói rắng cảm xúc phiên não là nguyên nhân của 
khổ đau. Có cách nào phá bỏ phiền não mà vẫn giữ 


nguyên phần tình cảm? 


Đáp. Đương nhiên là được. Ví dụ một trong những liều 
thuốc hóa giải cảm xúc phiền não là thiền về tánh không. 
Càng kinh nghiệm sâu xa về tánh không, sẽ càng phát 
triển một loại cảm xúc rất mạnh mẽ, và chính cảm xúc này 
sẽ hóa giải các loại cảm xúc bắt thiện, gọi chung là phiền 
não. Đối với từng loại vấn đề đặc biệt, Phật giáo cũng dạy 
từng loại thuốc hóa giải riêng. Ví dụ quán về lòng từ để 
hóa giải lòng giận dữ oán ghét, quán về vô thường đề hóa 
giải lòng tham đắm. Nói các khác, lấy cảm giác thương 
yêu rộng lớn để hóa giải tâm giận dữ, và lấy kinh nghiệm 
về vô thường để chữa bịnh tham. 

Sự khác biệt giữa cảm xúc tiêu cực bất thiện và loại cảm 
xúc tích cực tốt lành, chỉ đơn giản nằm ở chỗ loại cảm xúc 
tích cực có được xây dựng trên nên tảng của lý trí và của 
thực tại như thật. Nói cho thật chính xác, cảng dùng lý trí 
phân tích loại cảm xúc tích cực, thì cảm xúc này sẽ lại 
càng tăng thêm. Loại cảm xúc tiêu cực ngược lại rất phù 
phiếm, hoàn toàn không có nên tảng, toàn là khởi lên từ 
thói quen, hoàn toàn không dựa trên chút phân tích lý trí 


nào cả. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 157 


Hỏi. Lòng yêu thương rộng lớn (lòng từ) có làm tan đi 


khổ đau giống như ánh sáng làm tan bóng tối. 


Đáp. Có lẽ không giống lắm, vì ánh sáng tức thì làm tan 
bóng tối; bật đèn lên là bóng tối tan biễn ngay tức khắc. 
Còn tác dụng của lòng đại từ đối với khổ đau phức tạp và 
gián tiếp hơn nhiều. Khi nuôi dưỡng lòng từ bi, chính lòng 
từ bi sẽ cho chúng ta đủ sức mạnh và can đảm, giúp chúng 
ta trở nên rộng lượng hơn, đủ sức chịu đựng khó nhọc. Đó 
là lý do vì sao yêu thương giúp chúng ta chiến thắng khổ 
đau. Quan hệ giữa tình thương rộng lớn và khổ đau chỉ là 


quan hệ gián tiếp. 


7. PHÁT TÂM BÒ ĐÈ 

Đèn Soi Đường Giác Ngộ: chỉnh cú 5 
Lại có những người / đã từng phải chịu / rất nhiều 
khổ não / nên mang tâm nguyện / tận diệt khổ đau / 
cho mình, cho người. / Những người như vậy / là 


bậc thượng căn. 


Chỉnh cú này nói về loại người tu nhờ hiểu được sâu xa về 
nguyên nhân của khổ đau của chính mình mà phát khởi 
lòng lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Những người này 
hiểu rằng khổ đau đến từ tâm lý phiền não, bắt rễ từ vô 


minh căn bản, và cũng biệt răng hề mình còn năm dưới 


158 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


tầm tác động của phiền não và vô minh, thì khổ đau sẽ vẫn 
trùng điệp không bao giờ dứt, như những đợt sóng liên tục 


trên mặt hô. 


Một khi hiểu được chân tướng cua khổ đau trong đời sống 
của chính mình, quí vị có thể suy rộng ra đề thấy rằng tất 
cả mọi chúng sinh không ai không bị phiền não trói buộc. 
Tư duy quán niệm về khổ đau của người khác, từ từ sẽ 
thấy răng mình muốn thoát khổ thì kẻ khác cũng vậy. Nhờ 
vậy mà bắt đầu cấy dưỡng lòng. Khi khát khao cho mọi 
chúng sinh đều được an vui hạnh phúc, thì đó là khởi điểm 
của lòng từ. 

Nhờ lòng đại bi là tâm nguyện mong mỏi chúng sinh thoát 
khổ đau, và lòng từ là tâm nguyện muốn chúng sinh được 
hạnh phúc, mà nảy sinh tỉnh thần trách nhiệm cao độ. 
Lòng đại bi không ngừng lại ở lời nguyện suông, mà dẫn 
tới chí nguyện: “tôi, chính tôi, sẽ giải thoát chúng sinh ra 
khỏi khổ đau.” Dần dần tinh thần trách nhiệm phi thường 
này sẽ dẫn tới tâm bồ đề, là tâm nguyện vị tha của người 
vì lợi ích của toàn thể chúng sinh mà nguyện sẽ thành 
Phật. Vậy tâm bồ đề bao gồm hai chí nguyện, một là vì 
chúng sinh, và hai là thành Phật đạo. 

Tâm nguyện trong sáng muốn thành Phật vì lợi ích của 
toàn thể chúng sinh xảy ra khi có đủ hai chí nguyện này. 


Như vậy gọi thành tựu tâm bồ đề. Ngang điểm này, người 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 159 


tu trở thành người thượng căn, và tất cả mọi hành động, 
mọi công phu hành trì khởi từ tâm bồ đề đều trở thành 
hành động công phu đại thừa. 


Chứng Đạo Ca: câu 14 
Cốt tủy đại thừa / là làm sao cho /tâm nguyện bô để 
/ ôn luôn tăng trưởng./ Đây là căn bản / và là nên 
tảng / của khắp mười phương / hành trạng giác ngô, 
/trùng trùng vời vợi / như sóng đại dương. / Tựa như 
thuốc tiên / hóa sắc thành vàng, /tâm bô đề cũng / có 
được khả năng / khiển mọi hành động / biến thành 
hai bô / tư lương phước trí, / tích lũy kho tàng / công 
đức đô sô / nhờ vào vô lượng / tánh đức bồ đề. / Thầy 
là hành giả / đã tu như vậy. / Các con ai người / 
đang cầu giải thoát / hãy tự thuần dưỡng / đúng theo 
lỗi này. 
Câu thứ nhất nói rằng tâm bô đề là cốt tủy của Phật giáo 
Đại thừa. Tâm bồ đề là tâm nguyện can đảm phi thường, 
và cũng là nền tảng của bồ tát đạo. Chữ “nền tảng” và 
“căn bản” trong câu tiếp theo có nghĩa là ngay lúc phát 
khởi được tâm bồ đề, quí vị trở thành Phật tử Đại thừa, và 
bước vào đường tu đại giác ngộ, nhưng hễ tâm bồ đề bị 
thoái chuyển là lập tức rời bồ tát đạo, không còn là bồ tát. 
Thiếu tâm bồ đề tâm thì dù tu các pháp môn khác có thành 


tựu tiến bộ đến đâu đi nữa — dù có trực tiếp chứng tánh 


160 2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


không, hay đạt tới niết bàn — bất cứ là làm việc gì cũng 
không phải là việc làm của bô tát và không thê là nhân dẫn 
tới vô thượng bô đề. 

Câu thứ ba nhắc đến loại thuốc thần hóa sắc thành vàng. 
Nói như vậy có nghĩa là với tâm bồ đề thì dù việc làm nhỏ 
nhoi đến đâu chăng nữa, như là thả một mâu đồ ăn cho 
kiến, cũng vẫn tạo nhân duyên để thành tựu vô thượng bồ 
đẻ. Tiếp theo luận văn nhắc đến “kho tàng công đức đồ 
sộ”, cho thấy tầm vóc vô hạn của tâm bồ đề. Tâm bồ đề là 
tâm hướng về an nguy của vô lượng chúng sinh. Tâm này 
cho phép chúng ta quyết tâm chịu khó nhọc hàng vô lượng 
đại kiếp để mang lại bình an lợi lạc cho tất cả chúng sinh, 
và thúc đầy chúng ta dân thân vào vô lượng thiện phương 
tiện để giúp chúng sinh. 

Vì vậy bồ tát còn được gọi là “đắng đại hùng”, hay “đắng 
222, Họ là những người có lòng vị tha vô tận và đủ trí tuệ 
để hiểu rằng cứ dốc lòng vì lợi ích của tất cả thì tự nhiên 


mọi nhu câu lợi lạc cá nhân sẽ được chu toàn đây đủ. 


Họ cũng là những bậc đại hùng, dành trọn đời mình đề đạt 
giác ngộ chiến thắng bốn sức mạnh chướng ngại. Chỉnh cú 
kết thúc với câu: Biết điều này, bồ tát lấy tâm bồ đề làm 
công phu tu hành nghiêm mật nhất. Thầy là hành giả, đã tu 
như vậy. Các con ai người cầu giải thoát, hãy nên tự thuần 
dưỡng theo lối này.” 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 161 


Đèn Soi Đường Giác Ngộ: chỉnh cú 6 

Vì bậc thượng căn / hướng về thượng Pháp /nên 

thây nói về / phương tiện tuyệt hảo / do các đạo sư / 

ân cần truyền dạy. 
Chỉnh cú này nói cho người đã có chút kinh nghiệm về từ 
bi và tâm bồ đề, muốn chính thức thọ giới để có thê vững 
vàng phát tâm bồ đề. Chỉnh cú thứ bảy cho đến chỉnh cú 
thứ 18 giải thích về nghi lễ phát tâm bồ đề. 


Đèn Soi Đường Giác Ngộ: chỉnh cú 7 
Đối trước tranh vẽ / hay trước hình tượng / của đẳng 
vô thượng / chánh đăng chánh giác. / Đối trước bảo 
tháp / và trước kinh điển / Các con hãy tùy / khả 
năng bày biện “hương hoa cúng dường. 

Chỉnh cú 8 
Thành tâm hiến cúng / thất chỉ Phổ hiển / theo hạnh 
nguyện vương / với chỉ kiên quyết / sẽ không thối 
chuyển /nếu chưa đến được / bến bờ nẻo giác. 

Chỉnh cú 9 
Lòng tin kiên định / đặt nơi Tam Bảo, / hãy quì một 
chân / và chắp hai tay / đ ọc câu phát nguyện / qui y 


ba lân. 


162 › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Chỉnh cú 10 
Rôi hãy để cho /tâm Từ rộng mở / yêu thương hết 
thảy / các loài chúng sinh. / Nhìn rõ chúng sinh / 
vướng trong khổ não / khổ trong ác đạo / khổ vì sinh 


tử. / Hãy nhìn cùng khắp / đừng sót một ai. 


Chỉnh cú T11 
Vì mong chúng sinh / thoát mọi nạn khổ / thoát cả 
nguyên nhân /tạo nên nỗi khổ / nên phải phát khởi / 


đại nguyện thành tựu / vô thượng bồ để. 


Chỉnh cú 12 
Phát tâm như vậy / mang ý nghĩa gì / đêu đã được 
đức / Di Lạc từ tôn / giải thích rõ trong / Kinh Thân 
Tỏa Rộng 


Chỉnh cú 13 
Nhờ đọc kinh này, / hay nhờ nghe giảng, / mà hiểu 
tường tận / lợi ích vô lượng / phát tâm bô đề. / Hiểu 
rồi phải găng / liên tục phát tâm, / cho tâm bô đề / 
ngày thêm tỏa rạng. 

Chỉnh cú 14 
Trong bộ Vi-ra / đạt-ấa vấn kinh / có giải thích về / 
công đức Bô để. / Nay thầy nỏi lại /ba câu chỉnh cú / 


tôm lược ý kinh. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 163 


Chỉnh cú 15 
Công đức bồ đề / nếu như có thân, / thân ấy nhất 
định / đây ắp không gian, / và còn tỏa rộng / quá hơn 


vậy nữa. 


Chỉnh cú 16 
Ai mang châu báu / lắp đây cối Phật / nhiều bằng số 
cát / có trong sông Hằng / để mà hiến cúng / chư 
Phật Thể tôn, 


Chỉnh cú 17 
Thì công đức ấy / vẫn không thể sánh / với đôi tay 
chắp /tâm hướng bô đê. / Vì công đức này / bao la 


vô tán. 


Chỉnh cú 18 
Tâm nguyện bô đè / một khi đã phát, phải hằng ghỉ 
nhớ / phát triển không ngừng; / đời này kiếp sau / 
không bao giờ xa / giới hạnh bô tát. 


GIÁ TRỊ TÂM BÒ ĐÈ 

Lòng vị tha toàn hảo nhất, rốt ráo nhất, là tâm bồ đề kết 
hợp với trí tuệ. Tâm bồ đề là nỗi khát khao muốn thành 
Phật để có thể mang lợi lạc về cho tất cả chúng sinh. Đây 
chính là cốt tủy, là giọt tỉnh túy cô đọng nhất của tất cả 


mọi giáo pháp Phật dạy, vì Phật chỉ có một mục tiêu duy 


164 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


nhất là dẫn dắt tất cả chúng sinh đến với giác ngộ viên 
mãn, với trí toàn giác. Tâm bồ đề là yếu tổ quyết định một 
đường tu có phải là đường tu giác ngộ hay không, vì vậy 
tâm bồ đề thật sự là trái tim tỉnh túy của tất cả mọi giáo 
pháp Phật dạy. Vậy tất cả 84 ngàn pháp môn Phật dạy đều 
có thể được xem là công phu sơ khởi để luyện tâm bồ đề, 
còn công phu chính là giữ giới bồ tát và thực hành bồ tát 


hạnh, cần phải theo sau khi nhận giới bồ tát. 


Một khi hiểu được điều này, chúng ta có thê thấy rõ kiếp 
người quí giá như thế nào. Kiếp người cho chúng ta cơ hội 
có thê chiêm nghiệm và thể hiện mọi tánh đức bao la vô 
tận của tâm bồ đề. Tương tự như vậy, khi chiêm nghiệm 
về lòng từ bi của vị thầy đã đưa chúng ta vào tâm bồ đề, 
giải thích về ý nghĩa và lợi ích, chúng ta sẽ có được tắm 
lòng biết ơn sâu xa, thương yêu kính ngưỡng vô tận đối 
với thầy mình. 

Tâm bỏ đề không chỉ quan trọng ở những bước đầu trên 
đường tu giác ngộ, mà cả suốt đường tu, cả khi thành đạo, 
tâm bồ đề vẫn luôn năm ở vị trí trọng yêu. Ngài Tịch thiên 
có nói, ngay khi chưa thật sự dẫn thân vào đường tu, chưa 
phát được tâm bồ đề, dù chỉ có được đôi chút hiểu biết trí 
thức về tâm bồ đề, có được chút lòng ngưỡng mộ đối với 
tâm này, chỉ bấy nhiêu cũng đã được nhiều lợi ích trước 


mắt. Cho dù phiền não tác động đến đâu chăng nữa, hễ có 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 165 


khả năng hiệu được giá trị của tâm bô đê là có thê tức thì 
hưởng đuợc lợi lạc. Tuy vậy niêm vui an lạc bao giờ cũng 
đến chung với nỗi buôn cho số phận của chúng sinh. 


Trên đường tu, hành trì bồ đề tâm giúp chúng ta tích lũy 
nhiều công đức. Đồng thời cũng là nền tảng giúp tất cả 
những công phu khác được thành tựu mau chóng. Phát 
tâm bổ đề là công phu bao gồm tất cả, giúp chúng ta mau 
chóng thanh tịnh nghiệp chướng. Sau rốt, khi đã thành 
Phật, cũng chính tâm bồ đề sẽ giữ gìn liên tục tất cả mọi 
hành động giác ngộ hướng về lợi ích của chúng sinh. Suy 
nghĩ như vậy để thật sự hiểu được tầm vóc quan trọng của 
tâm bồ đề, luôn mang lợi lạc về cho chúng ta trên mọi 
bước đường tu, và rồi sẽ có lúc chúng ta hiểu được rõ ràng 


vì sao tâm bô đê lại được ví với viên ngọc như ý. 


Kim cang thừa có những phương pháp rất đặc biệt để 
thành tựu hai thân Phật nhiệm màu, là sắc thân (rupakaya) 
và pháp thân (dharmakaya). Sắc thân là thân có hình 
tướng của Phật, còn pháp thân là thân Phật trong cảnh 
giới thực tại”. Phương pháp chính để thành tựu sắc thân là 
phương tiện tuyệt hảo, là phần phương tiện của đường tu. 
Nội dung chính của phương tiện tuyệt hảo là tâm nguyện 


vị tha muốn thành Phật vì lợi ích chúng sinh, đặc biệt là 


“The buddha-body of form. 
”The buddha-body of reality. 


166 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


tâm nguyện muốn thành tựu sắc thân để có thể cứu độ 
giúp đỡ chúng sinh. Thiếu tâm nguyện này, chúng ta sẽ 
không thê nào hiểu được chiều sâu của pháp tu trong Kim 
cang thừa, giúp người tu gom góm nhân duyên thành tựu 
sắc thân Phật. 


Đồng thời, tuệ giác chứng tánh không nếu thiếu tâm bồ đề 
sẽ không cho phép chúng ta hội đủ nhân duyên thành tựu 
pháp thân. Vì vậy trọn vẹn đường tu Kim cang phải được 
xem là những phương pháp tu lần lượt để phát huy tâm bồ 
đề. Thiếu tâm bồ đề, Kim cang thừa sẽ hoàn toàn vô 
nghĩa. 

Bỏ qua một bên vẫn đề Phật giáo với lòng tin tôn giáo, 
vẫn có thể nhìn vào đời sống hàng ngày để thấy răng càng 
giàu lòng vị tha, càng biết quan tâm đến người khác, chính 
mình sẽ càng nhận được nhiều lợi lạc. Không những giấc 
ngủ yên hơn, mà hành động việc làm nào cũng đều sẽ tích 
cực hơn, xây dựng và tốt lành hơn, cho dù có tin vào 


nghiệp quả hay không. 


Ngược lại, nếu tâm đầy ác ý, ích kỷ, không biết nghĩ cho 
người khác, không những ngay trước mắt phải chịu nhiều 
xáo trộn trong tình cảm ý nghĩ, mà bất kế hành động việc 
làm nào cũng đều tiêu cực, phá hoại và đầy tính bất thiện. 
Vì vậy cảng biết thương yêu chăm sóc người khác thì lại 
càng hưởng được nhiều bình an vui vẻ. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 167 


Hiện tượng này không chỉ xảy ra cho thế giới con người. 
Tình thương yêu chăm sóc cũng đóng vai trò rất quan 
trọng trong thế giới loài thú. Con thú nào ác hiểm thường 
không được các đoàn thú chấp nhận, còn con thú nào dễ 
chịu hơn thì dễ được chấp nhận hơn. 


Cả trong luân hồi, hạnh phúc và niềm vui cũng đều đến từ 
lòng thương yêu biết quan tâm đến người khác. Những 
đức tính này mang lại lợi ích vô tận, ngay cả trong lãnh 
vực của đời sống hàng ngày. Vì vậy rất nên mang cùng 
cảm xúc với ngài Tịnh thiên, như ngài nói trong #ảnh Bồ 
Tát Hạnh, rằng phải nguyện nâng đỡ chúng sinh, phục vụ 
chúng sinh, như đất, như núi, như cây. Khi nghĩ về tâm 
địa vị tha ở mức độ sâu xa như vậy, sẽ thấy lòng vị kỷ, lo 
lắng cho cá nhân chính mình, là điều hoàn toàn vô nghĩa, 
khi ấy chúng ta sẽ có thể hiểu được ý thật của ngài Tịch 
thiên khi viết câu kệ tuyệt vời cuối cuốn Hành Bồ Tái 
Hạnh, tôi đã trích rồi, ở đây xin nhắc lại: 

Không gian chưa cùng 

chúng sinh chưa tận 

nguyện con còn vẫn 

ở lại chốn này 

quét khổ thế gian 
Khi mang hết thân mạng, việc làm, lời nói, ý nghĩa, nhất 


nhất đều hướng về mục tiêu duy nhất là mang lợi lạc cho 


168 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


người khác, lúc ấy có thê nói rằng hạnh phúc chân chính 
đã bắt đầu khởi sinh, vả quí vị bắt đầu thật sự bước lên 


con đường tu giác ngộ. 


Khi ấy quí vị cũng sẽ có thể hiểu được ngải A-ti-sa 
Dipamkara khi ngài nói rằng ta không nên thoái chí cho 
dù phải trải qua nhiều lần vô lượng kiếp chỉ để tu phát hai 
loại tâm bồ đề, tâm bồ đề qui ước của lòng vị tha, và tâm 
bồ đề cứu cánh của trí tuệ chứng tánh không. Ý của ngài 
A-ti-sa là dù mất bao nhiêu thời gian để phát tâm bồ đề, 
chỉ cần chuyên chú nhắm tới mục tiêu nảy thì sẽ không 
bao giờ cảm thấy mất thì giờ. Tâm bồ đề là mục tiêu duy 
nhất đáng theo đuổi. Ngài A-ti-sa có nói, “trên đường tìm 
giác ngộ, ngoài tâm bồ để ra có gì khác đáng nói nữa 
đâu.” Vậy bất kế phải mất bao nhiêu thời gian để phát 
khởi tâm bồ đẻ, mỗi phút giây có gắng phát tâm bồ đề đều 
là những phút giây đáng giá nhất. 

Khi mọi sự yên ổn thông suốt, quí vị phải tu phát tâm bồ 
đẻ, vì tu như vậy sẽ giúp quí vị khỏi sinh tâm kiêu ngạo, 
không khinh rẻ làm tôn hại đến người khác. Khi gặp cảnh 
ngang trái, khổ đau và bất hạnh, quí vị cũng nên tu phát 
tâm bồ đề, vì công phu tu hành này sẽ che chở cho quí vị 
khỏi rơi vào hố tuyệt vọng. Còn sống là còn phải tu phát 


tâm bô đề, tu như vậy sẽ khiến đời sống tràn đầy ý nghĩa. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 169 


Ngay cả khi chết, cũng phải tu phát tâm bô đề, vì đây là 
điều duy nhất sẽ không bao giờ dối gạt bỏ rơi quí vị. 


Sau khi quan sát Phật dựa trên kinh nghiệm của Phật đề 
dạy về tâm bồ đề như thế nào, tâm bồ đề bao gồm tất cả 
tinh túy của lời Phật dạy như thế nảo, và quí vị may mắn 
ra sao mới có thê gặp được giáo pháp quí giá này, quí vị 
phải có ý tưởng như sau: “Tôi phải đốc sức chuyên tâm 
phát tâm bồ đề. Là người bước theo chân Phật, việc duy 
nhất trước mắt phải làm, là phát tâm bồ đề”. Từ trong đáy 
lòng sâu thắm phải cảm thấy cực kỳ hoan hỉ đầy đủ, trộn 
lẫn với cảm giác buồn lo cho nỗi khổ của người khác. 
Chung với những cảm xúc này, phải phát chí nguyện 
mãnh miệt, “tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tâm bồ đề”. Phải 
có những suy nghĩ cảm xúc như vậy khi dự buổi lễ phát 


tâm bô đê. 


8. NGHI THỨC PHÁT TÂM BÒ ĐÈ 

DẪN NHẬP 

Muốn tham dự buổôi lễ phát khởi và phát huy tâm bồ đề, 
trước hết phải quán tưởng đức Phật Thích Ca Mâu Ni đích 
thân hiện diện, xung quanh có các vị đại đệ tử như DI Lạc, 
Văn Thù, Long Thọ, thánh giả Vô Trước cùng các thánh 
tăng Ấn độ trong quá khứ đã viết những bộ luận văn mà 
ngày nay vẫn còn mang nhiều lợi lạc đến cho chúng ta, 


170 2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


vẫn tiếp tục khai mở mắt trí tuệ cho chúng ta. Hãy nghĩ 
đến lòng từ bị vô hạn của các thầy, của Phật và của các vị 
đại bô tát. Đồng thời tưởng tượng sự hiện diện của tất cả 
các vị đại sư từ bốn dòng tu Tây tạng — Nyingma, Sakya, 
Kagyu và Geluk - ngược dòng thời gian về đến lúc Phật 
giáo mới bắt đầu rộ nở trên đất Tây tạng vào khoảng thế 
kỷ thứ 7, thứ 8. Phật tử của các tông phái khác phải quán 
tưởng các đẳng tổ sư và các vị thầy trong dòng truyền thừa 
riêng của mình. 

Quan trọng nhất, là phải quán tưởng quanh mình có tất cả 
mọi chúng sinh. Nếu quán tưởng như vậy quá khó, nên 
đơn giản suy nghĩ về sự bình đăng tuyệt đối giữa mình và 
người, vì tất cả đều cùng có một nhu cầu rất tự nhiên là 
tìm cầu hạnh phúc và chiến thắng khổ đau. Mình có quyền 
và có khả năng hoàn thành nhu cầu tự nhiên nói trên, tất 


cả mọi chúng sinh khác cũng vậy. 


Tiếp theo, hãy thử nghĩ xem, khi lo lắng cho chính mình, 
bất kế bản thân quí vị quan trọng đến cỡ nảo, thì cũng chỉ 
là lo cho lợi lạc của cá nhân một người. Ngược lại nghĩ 
đến người khác là nghĩ đến lợi lạc của số người nhiều vô 
tận. Nếu hy sinh lợi lạc của số người nhiều vô tận để phục 
vụ cá nhân một người, làm như vậy không những điên rồ 


mà lại còn mât đạo lý. Hơn nữa, cũng sẽ không được gì, 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 171 


vì đây chỉ là một phương pháp sai lầm, không thể hoàn 


thành được nguyện vọng của riêng mình. 


Tiếp theo, hãy nghĩ lại mình đã đem tâm vị kỷ theo trong 
mình từ vô lượng thời gian, liên tục cỗ gắng đạt an vui 
thoát khổ đau theo những phương pháp ích kỷ. Nhưng 
nhìn lại hoản cảnh của mình hôm nay, quí vị có thể thấy 
rất rõ mình trải qua biết bao nhiêu lần tái sinh không thê 
đếm hết, vẫn không tiễn bộ được bao nhiêu. Nếu tâm vị kỷ 
thật sự có khả năng mang lại những điều quí vị tìm kiếm, 


vậy ngày nay lẽ ra anh chị đã có đủ hết rồi. 


Vì vậy phải đi đến kết luận rằng từ vô lượng thời gian 
mình đã chạy theo tâam vị kỷ, phạm hết lầm lẫn này đến 
lầm lẫn khác, bây giờ đã quá đủ. Hãy nuôi ý chí kiên 
quyết không bao giờ còn bước trở vào con đường lầm nữa. 
So sánh chính mình với Phật hay những vị bồ tát trên 
đường giác ngộ, để thấy rằng tất cả mọi thành tựu giác 
ngộ đều đến từ việc làm cho người khác chứ không phải 
cho chính mình. Phải phát chí nguyện mạnh mẽ như sau: 
“là người hộ pháp, từ đây về sau tôi sẽ hành động vì lợi 
ích của tất cả chúng sinh. Tôi sẽ thành tựu quả vị Phật đề 
cứu độ chúng sinh, giải thoát tất cả ra khỏi khổ đau và 
đưa tất cả đến ờ giác ngộ”, rồi với chí nguyện mãnh liệt 


đó, tham dự vảo buổi lễ phát tâm bồ đề. 


172 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


BẢY HẠNH PHÔ HIÈN 

Chỉnh cú thứ tám của Đèn Soi Đường Giác Ngộ, ngài A- 
ti-sa căn dặn trước khi phát bồ đề tâm phải sám hối theo 
bảy hạnh Phổ hiền. Nếu quí vị tham dự buổi nói chuyện 
hôm nay là để phát tâm bồ đề, thì phải vừa nghe lời tôi 
giảng, vừa chắp tay ngang tim, chú tâm với niềm tin mãnh 
liệt nơi chư Phật chư bồ tát. Bằng không quí vị có thể giản 
dị nghe như bình thường. 


Đảnh lễ Phật đà 

Thứ nhất trong bảy hạnh Phổ hiền là Đảnh lễ Phật đà. Hãy 
nghĩ đến những tánh đức của Phật, Pháp, và Tăng, đặc biệt 
là những tánh đức của thân miệng ý nhiệm mầu của Phật, 
ví dụ như tâm toàn giác, tâm bồ đề, hay tuệ chứng tánh 
không của Phật. Sau đó khởi trong tâm chí nguyện muốn 
chính mình đạt được trí giác của Phật, rồi mang lòng kính 


ngưỡng sâu rộng mà tán dương quì lạy đức Phật. 


Cúng dường chư Phật 

Thứ hai là Cúng dường. Tưởng tượng cúng dường cho 
chư Phật và chư bồ tát tất cả sở hữu của mình, như thân 
thể, tải sản. Quí vị cũng có thể từ trong ý tưởng cúng 
dường tất cả mọi thứ có trong vũ trụ. Tuy nhiên, điều quan 


trọng nhất vẫn là cúng dường tất cả mọi thiện nghiệp của 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 173 


thân miệng ý mình đã làm trong quá khứ. Quí vị có thê 
tưởng tượng thiện nghiệp này dưới dạng những món cúng 
phẩm, hoặc là có thể nghĩ đến trọn vẹn khối công đức 
mình có, rồi từ tận đáy lòng, dâng lên tất cả cho chư Phật 


và chư Bồ tát. 


Sám hối nghiệp chướng 

Thứ ba là Sám hối, nói cách khác là thanh tịnh nghiệp 
chướng. Nghĩ đến tất cả những việc thân miệng ý sai quây 
mình đã làm, đều sẽ là hậu quả cho khổ đau trong tương 
lai. Mỗi người trong chúng ta đều phải đối đầu với đủ loại 
vẫn để thể chất cũng như tỉnh thân, đều vất vả trong khô 


đau bắt tận, như sóng gợn mặt hồ, lớp này bồi lớp khác. 


Khi nghĩ như vậy, phải hiểu rằng khổ đau không phải 
không có lý do. Mỗi vấn đề đều có nguyên nhân riêng của 
nó. Nguyên nhân chính là những hành động lời nói ý nghĩ 
bất thiện của mình. Hãy tưởng tượng quí vị đang đứng 
giữa chư Phật và chư bồ tát, thố lộ tất cả việc làm bất thiện 


của mình, và chân thành hối lỗi, quyết tâm thay đổi. 


Tùy hỉ công đức 

Tiếp theo là hạnh Tùy hỉ. Hãy suy nghĩ về tánh đức tuyệt 
hảo của chư Phật, nhất là của đức Phật lịch sử. Chúng ta 
đều biết đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải giác ngộ 


174_ t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


ngay từ đầu. Lúc đầu Phật cũng như chúng ta, chỉ là người 
bình thường, khó khăn trên đường tu, với nhiều giới hạn 
khuyết điểm như tất cả mọi người. Khác nhau chỉ ở chỗ 
đức Phật dốc lòng tu phát tâm bồ đề, rồi bước vào đường 
tu, trải qua nhiều gian khổ, để cuối cùng thành tựu giác 
ngộ viên mãn. 

Vì vậy ở đây chúng ta hoan hỉ vui với tánh đức giác ngộ 
của Phật, với trọn đường tu giác ngộ. Rồi chú tâm vào các 
vị bồ tát ở ba địa cao nhất trong mười địa, là những vị đã 
chiến thắng vọng tâm phiền não, bước vào Phật vị. Suy 
nghĩ về những vị này, nhìn vào thành tựu của các vị để 


khởi lòng kính ngưỡng sâu xa. 


Tiếp theo chú tâm vào các vị bô tát ở bảy địa bồ tát đầu. 
Mặc dù các vị chưa hoàn toàn chiến thắng sức mạnh của 
phiền não, cũng đã bước vào thánh vị - đã chứng được 
tánh không. Suy nghĩ về tánh đức của các vị này, để khởi 
lòng kính ngưỡng. Tiếp theo, chú tâm vào các vị bồ tát ở 
hai giai đoạn đầu trong năm giai đoạn tu, là giai đoạn thu 
thập và giai đoạn chuyển hóa. Các vị này gần giống chúng 
ta, nhất là những vị trong giai đoạn đầu tiên. Trong một 
tầm vóc nào đó, những vị bồ tát mới phát tâm còn đáng 
khiến chúng ta ngạc nhiên hơn những vị có chứng ngộ 


cao, vì các vị dù còn chịu sự thao túng của phiên não như 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 175 


tham và sân, nhưng vẫn đủ can đảm và nghị lực để bước 


theo con đường của bồ tát. 


Vì vậy chúng ta phải thấy hoan hỉ tựa như bậc cha mẹ 
nhìn con mình bước bước chân đầu tiên, hay nói tiếng nói 
đầu tiên. Cha mẹ không chỉ trích bước chân con vụng về, 
lời nói con ngây ngô, ngược lại luôn cảm thấy con mình 
vô cùng tuyệt dịu. Tương tự như vậy, đối với các vị bồ tát 
đang vất vả những bước đầu trên đường tu, chúng ta cũng 


nên thấy các vị thật tuyệt dịu, mang lại đầy cảm hứng. 


Có được cảm giác chân thành kính ngưỡng tất cả các vị bồ 
tát rồi, hãy tiếp tục hoan hi với thành tựu của các vị A la 
hán, là những người đã giải thoát luân hồi. Đồng thời, 
cũng nên hoan hỉ với thành tựu của tất cả những người 


đang bước trên con đường giải thoát. 


Cuối cùng, hoan hỉ với tất cả mọi công đức chúng sinh 
tích tụ được, đặc biệt là công đức của chính mình. Qui vị 
có được thân người với đầy đủ khả năng tu theo Phật 
pháp, chỉ bây nhiêu cũng đủ thấy trong quá khứ quí vị đã 
tích tụ được nhiều công đức. Gặp được Phật pháp, muốn 
tu theo Phật, những điều này đều đến từ việc thiện đã làm 
trong quá khứ. Quí vị cũng đã từng làm rất nhiều việc tốt 
lành vị tha trong đời này, vậy nhớ lại tất cả những việc tốt 


ây, hôi hướng tât cả vê cho chúng sinh, rôi hoan hỉ với tât 


176 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


cả những cơ hội tốt lành mình đã hưởng để có thể tạo ra 


được ngân ây công đức. 


Thỉnh Phật chuyển pháp luân 

Thứ năm là thỉnh Phật chuyển pháp luân. Công phu này 
quan hệ tới báo thân của Phật. Hãy chú tâm vào tất cả 
những vị Phật mới thành đạo, chưa khởi đầu dạy Phật 
pháp, để thỉnh các ngài hãy sớm chuyên đẩy bánh xe 


chánh pháp đề hoàn thành tâm nguyện cứu độ chúng sinh. 


Thỉnh Phật trụ thế 

Thứ sáu là cầu xin chư Phật đừng nhập niết bàn. Ở đây 
cũng vậy, cũng là nói về báo thân của Phật, đã chuyển 
bánh xe chánh pháp, làm vô lượng thiện hạnh. Cầu xin 


Phật đừng nhập niết bàn mà ở lại cùng chúng sinh. 


Hồi hướng công đức 

Thứ bảy là hồi hướng công đức. Cho đi tất cả mọi công 
đức mình có được, nhất là công đức đến từ sự nhận giới 
bồ tát, để đổi lây sự an lạc của tất cả chúng sinh, và sự 


thành tựu quả vị Phật vì chúng sinh. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ Œœ 177 


NGHI THỨC PHÁT TÂM NGUYỆN BÒ ĐÈ 
Muốn phát tâm bồ đề có thể chỉ đơn giản đọc ba câu kệ 
sau đây. Câu thứ nhất là qui y. Câu thứ nhì là phát khởi 
tâm bồ đề, và câu thứ ba là duy trì phát huy tâm bồ đề 
không để sút kém đi. 
Nếu tiện thì quì một chân, bằng không cứ ngồi trên ghế. 
Trong khi đọc ba câu kệ, phải nhớ tới ý nghĩa của lời mình 
đọc. Nhớ rằng đệ tử bồ tát khi qui y Tam Bảo là đồng thời 
qui y đại thừa, dân thân vào con đường tu hành vì lợi ích 
của tất cả chúng sinh, mang tâm nguyện muốn thành Phật 
cho chúng sinh được lợi ích. 
Lập lại ba lần ba câu kệ sau đây: 

Với ước nguyện giải thoát 

Cho toàn thê chúng sinh 

Con xin về nương dựa 

Nơi Phật, Pháp và Tăng 

Cho đên khi thành Phật 


Hôm nay tâm hướng về 

Từ bị và trí tuệ 

Đối trước mười phương Phật 
Con xin vì chúng sinh 
Nguyện phát tâm bồ đề 


Không gian chưa cùng 
Chúng sinh chưa tận 


178 t2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Nguyện con còn vân 
ỞƠ lại chôn này quét khô thê gian. 


Cứ như vậy phát tâm bồ đề. Dù quí vị chưa chính thức thọ 
nhận giới bồ tát, nhưng hôm nay đã phát tâm nguyện bồ 
đề, phải giữ gìn để tâm này không thoái chuyển. Vì vậy 


quí vị nên ngày ngày ôn lại ý nghĩa của ba câu kệ này. 
9. HÀNH TRẠNG BÒ TÁT 


THỌ GIỚI BÒ TÁT 

chỉnh cú 18 
Tâm nguyện bô đê / một khi đã phát / phải hằng ghi 
nhớ / phát triển không ngừng / đời này kiếp sau / 
không bao giờ xa / giới hạnh bô tát. 


Sau khi chính thức nhận giới bồ tát, quí vị nếu muốn giữ 
gìn tâm bồ đề kiếp này và mọi kiếp tương lai sau không bị 
thoái chuyên, phải tránh không phạm bốn yếu tố bắt thiện 


và làm theo bốn yếu tô thiện. 
Bốn yếu tố bắt thiện là: 


“ Lừa thầy, dối người để được sự kính ngưỡng 
“ Khiến người khác hỗi hận cho việc thiện đã làm 
“ Nồi nóng miệt thị bồ tát 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 179 


“ Nồi tâm phiền não dối gạt chúng sinh 
Bồn yếu tổ thiện là 
"_ Không vì lợi ích riêng mà nói lời không thật, dù 
có phải nguy hại đến mạng sống. 
“ Hướng dẫn người bước vào chánh đạo. 
“_ Xem những vị bồ tát đã phát tâm bồ đề là thầy, 
đề cao tánh đức của các ngài 
“_ Giữ gìn liên tục tâm từ bi và mối quan tâm đối 
với tất cả chúng sinh. 
chỉnh cú 19 
Nhưng tâm bô đề / sẽ không nảy sinh /nếu không 
dân thân / phát tâm thọ giới. / Vậy con hãy gắng / 
thọ giới bồ tát / cho bô đề tâm / bắt rễ đâm chỗi. 
Chỉnh cú này nói răng phát tâm bồ đề vì lợi ích của chúng 
sinh, việc này sẽ tạo ra rất nhiều công đức, tuy vậy công 
đức đến từ sự nhận giới bồ tát và sống theo bồ tát hạnh lại 
đồ sộ hơn nhiều. Vậy nên tu theo tuần tự như sau: 
Phát khởi tâm bồ đề 
Dự lễ phát tâm bồ đề để lập thệ nguyện luôn duy trì 
tâm này 
Phát tâm làm theo việc làm của bồ tát 


Thọ bồ tát giới 


180 2 Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


chỉnh cú 20 
Muốn đủ điều kiện / thọ giới Bồ tát / thì phải thọ giữ 
/một trong bảy bộ / giới Ba la đề / (Praktimosha). 

Chỉnh cú này nói rằng Phật tử muốn nhận giới bồ tát tốt 
nhất phải có chút căn bản trong giới luật, đã nhận và 
nghiêm giữ một trong bảy bộ giới ba la đề mộc xoa. Bảy 
bộ giới này là 

11. giới nam cư sĩ (ưu bà tắc) 

12. giới nữ cư sĩ (ưu bà dị) 

13. giới sa di 

14. giới sa di mi 

15. giới thức xoa ma mi 

16. giới tỷ kheo 

17. giới tỷ kheo mi 
chỉnh cú 21 
Chỉnh cú này nói rằng trong bảy bộ giới ba la đề mộc xoa, 
cao nhất là cụ túc giới của tỷ kheo và tỷ kheo ni. Phật dạy 
rằng nhờ giới luật mà chúng ta có thể xác định được giá trị 
của Phật pháp. Nơi nào có giới, đặc biệt là ba pháp hành 
căn bản liên quan đến giới luật: một là lễ sám thường kỳ), 


hai là mùa an cư kiết hạ” và ba là lễ tự tứ kết thúc mùa an 


'tib: so-jong 
“tib: yar-nä 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 181 


cư', thì nơi ấy có Phật pháp. Thường nói nơi nào giới hưng 
thịnh, nơi đó chính Phật cảm thấy khiêm cung. Nơi nào 
không có người tu giới, nơi ấy không thê có chánh pháp. 

Lời tán dương giới luật không chỉ năm trong luật tạng, mà 
có cả trong kinh điển Đại thừa, như kinh bồ tát và kinh 
điển của Mật tông tối thượng du già. Mật kinh Kalachakra 
có nơi nói răng trong số tất cả mọi đẳng đạo sư kim cang 
Kalachakra, cao nhất vẫn là vị thầy thọ cụ túc giới (tỷ 


kheo hay tỷ kheo n1 giớ!). 


Chỉnh cú 22 

Dựa theo lời kinh / "Thập Địa Bồ Tát" / rong 

chương "Giới Luật", “con hãy đi tìm / vị thầy có đủ / 

khả năng truyền giới. 
Khác với giới ba la đề mộc xoa và giới kim cang, quí vị có 
thê nhận giới bồ tát trước ảnh tượng của đức Phật, không 
cần phải có thầy truyền giới. Tuy vậy, chỉnh cú 22 nói 
rằng tốt nhất vẫn nên thọ giới từ một vị thầy đầy đủ khả 
năng. Chỉnh cú 23 giải thích vị thầy đầy đủ khả năng là 


như thê nào: 


' tib:gak-ye 


182 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Chỉnh cú 23 
Thây đủ khả năng / phải là vị thầy / khéo biết nghỉ 
thức / truyền giới Bồ tát, / trang nghiêm giới hạnh / 


đây đủ tự tín / và tâm từ bi / truyễn giới cho người. 


Tiếp theo sau, chỉnh cú 24 giải thích nếu không thể tìm 
được một vị thây như vậy, thì vẫn có thể nhận giới bồ tát 


theo nghi thức sau đây: 


Chỉnh cú 24 
Nếu tìm không gặp / vị thầy như vậy, / vẫn còn một 


cách / thọ giới Bồ tát. 


Từ chỉnh cú 25 trở đi, bài tụng trình bày phương pháp tự 
thọ giới bồ tát dành cho người không thể tìm ra thầy 
truyền giới. Phương pháp này dựa theo Compendiun øƒ 


Deeds của ngài Tịch thiên. 


Chỉnh cú 25 
Trong Kinh Trang Nghiêm / Văn Thù Tịnh Độ / có kể 
tường tận / câu chuyện khi xưa / khi ngài Văn Thù / 
còn là quốc vương / Ám-ba-ra-da [Ambardja], đã 
từng phái tâm / theo phương pháp nào. / Báy giờ 
thây sẽ / giải thích rõ ràng / phương pháp pháp tâm / 
đúng theo như vậy. 


(câu 26 trở đi trích thăng từ tác phẩm của ngài Tịch thiên) 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 183 


Chỉnh cú 26 
"Con xin đối trước / các bậc Hộ pháp, / nguyện xin 
phát tâm / vô thượng bô để, / mời chúng sinh về / 
chứng giảm cho con. / Nguyện sẽ quảng độ / chúng 


sinh thoát khỏi / ràng buộc luân hồi. " 


Chỉnh cú 27 

"Từ nay đến ngày /con đạt giác ngô, / nguyện từ bỏ 
hết /tâm lý ô nhiễm, /ác ÿ, giận đữ / keo bẩn, ganh 
ghen. 

Chỉnh cú 28 

“Nguyện giữ giới hạnh / từ bỏ ác, tham, / vui việc giữ 

giới / nổi gót chư Phật. 

Chỉnh cú 29 


“Nguyện không vì mình /mà ham mau chóng / thành 
tựu giác ngộ. / Nguyện luôn ở lại / làm người sau 
cùng. 
Chỉnh cú 30 
“Nguyện sẽ làm sạch / vô lượng cối giới, / làm nên 
tịnh độ / không thể nghĩ bàn. / Nguyện vì những ai / 
gọi đến tên con, / mà khắp mười phương /con đều có 


mặi. 


184_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Chỉnh cú 31 

"Nguyện làm thanh tịnh / hết thảy ác nghiệp / từ thân 

ngữ ý /mà phát sinh ra. / Mọi việc bất thiện / con 

đêu không làm. / Trang nghiêm giữ gìn / giới hạnh 

Bồ lát. 
Chỉnh cú 32 dưới đây chỉ cách nhận bồ tát giới rồi phải tu 
hành như thế nào. Trước tiên phải tu hành sáu hạnh ba la 
mật là thí, giới, nhẫn, tấn, định và tuệ. Tất cả mọi hạnh ba 
la mật của bồ tát có thể gom vào ba giới bồ tát sau đây: 

- Tránh mọi điều ác 

- Làm mọi điều lành 

- Ra sức vì lợi ích chúng sinh. 
Đèn Soi Đường Giác Ngộ: chỉnh cú 32 

Cảng khéo giữ gìn / ba loại giới luật / tâm càng kiên 

định / vững tin nơi Giới / đây chính là nhân / khiến 

thân ngữ ÿ / trở nên thanh tịnh. 


NĂM HẠNH BA LA MẬT: Thí, Giới, Nhẫn, Tắn, 
Định. 

Bây giờ hãy đọc bài luận của Lama Tông Khách Ba giải 
thích về sáu hạnh ba la mật. Đầu tiên là hạnh Thí 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 185 


Hạnh Thí 


Chứng Đạo Ca: câu 15 
Thí Ba La Mật / là ngọc như ý / có được khả năng / 
toàn thành ước nguyện / cho khắp chúng sinh, /là 
loại vũ khí / hữu hiệu bậc nhất / chém phăng nút thất 
/ của lòng keo bần. / Thái độ vì người / sẽ làm tăng 
nguôn can đảm, tự tín. / Người đạt hạnh Thí / muời 
phương thế giới / sẽ đều tán dương. / Vì biết điểu này 
/nên người có trí / dốc tâm tỉnh tấn / tu hành hạnh 
Thí, /cho đi toàn vẹn / thân thể, của cải, / cho cả hai 
bồ /tư lương công đức. / Thầy là hành giả / đã tu 
như vậy. / Các con ai người / đang câu giải thoát / 


hãy tự thuần dưỡng / đúng theo lỗi này. 


Phải hiểu rằng mục tiêu chính của hạnh Thí là để chu toàn 
ước nguyện của chúng sinh. Còn đối với bản thân người 
tu, hạnh Thí giúp hàng phục tâm lý keo bẩn, tham lam 
chiếm hữu. Chính văn bài tụng có nói rõ phải tu hạnh Thí 
như thế nào, phải đúng lúc đúng thời, với cái tâm xứng 
đáng v.v... Ngoài ra, khi đang tu hành hạnh Thí, người tu 
phải làm sao mỗi hành động san sẻ bố thí đều gói trọn 


toàn bộ sáu hạnh ba la mật trong ấy. 


186 x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Hạnh Giới 


Chứng Đạo Ca: câu 16 

Giới là nước trong / giặt sạch tất cả / vết nhơ ác 

nghiệp. / Giới là trăng thanh /xoa dịu tất cả / vết 

bỏng nhiễm tâm. / Ai người tu Giới / thân thể rạng 

ngời / như núi Tu Di / chiếu soi khắp cả / chín loại 

chúng sinh. / Năng lực của giới / sẽ giúp các con / 

thuần phục tất cả / không cần thị uy. / Chúng sinh 

cứng cối / sẽ đêu qui thuận. / Vì biết điều này / nên 

các bậc Thánh / giữ gìn giới hạnh / quí như đôi mắt. 

/ Thây là hành giả / đã tu như vậy. / Các con ai 

người / đang câu giải thoát / hãy tự thuần dưỡng / 

đúng theo lối này. 
Ở đây chủ yếu nói về hạnh Giới trong nghĩa tự chế. Nói 
cách khác, tự chế không để mình phạm ác nghiệp, nhất là 
phạm giới Ba la đề mộc xoa. Đối với bồ tát, tu hạnh Giới 
chủ yếu là tự chế không để rơi vào vô minh chấp ngã, 


không để phát sinh tâm lý vị kỷ. 


Hạnh Nhẫn 


Chứng Đạo Ca: câu 17 
Nhân là trang sức / đẹp nhất cho người / có nhiều 


quyên năng; / nhân là pháp tu / khổ hạnh tốt nhất / 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 187 


cho người thường bị /vọng tâm tác hại; / là cánh 
chim ưng / bay vút giữa trời, / khắc tỉnh của rắn /sân 
hận giận dữ; / là áo giáp dày “ngăn chận tất cả / vũ 
khí thóa mạ. / Vì biết điều này /nên người có trí / tu 
tập đủ cách / thích ứng tâm mình / với lớp áo giáp / 
hạnh Nhẫn tối thượng. / Thầy là hành giả / đã tu như 
vậy. / Các con ai người / đang câu giải thoát / hãy tự 


thuần dưỡng / đúng theo lối này. 


Nhẫn nói ở đây chủ yếu là nhẫn nghịch cảnh, luyện cho 
tâm khi đối nghịch cảnh vẫn an nhiên không chao động. 
Phải luyện cho tâm biết chấp nhận khó khăn để vươn đến 
mục tiêu cao hơn. Ngoài hai điều nói trên, hạnh Nhẫn còn 
một nghĩa sâu xa hơn, cảng tư duy hành trì chánh pháp thì 
hạnh Nhẫn cảng tăng. Ngài Tịch Thiên trong cuốn Hành 
Bồ Tát Đạo, chương thứ sáu có nói rõ chi tiết về phương 
pháp tu hạnh Nhẫn””. 


Hạnh Tấn 


Chứng Đạo Ca: câu 18 
Khoát được giáp bào / của hạnh Tình Tấn / khi ấy 
sức học, /tu hành, chứng ngộ / sẽ tăng trưởng nhanh 
/ như vâng trăng non / đang đến độ rằm. / Hành 


động nào cũng / tràn đây ý nghĩa / hướng về giải 


188 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


thoát / và đều mang lại / kết quả mong câu. / Vì biết 
điều này / nên chư bồ tát / cuộn sóng tỉnh tấn / quét 
sạch tất cả / giải đãi biếng lười. / Thầy là hành giả / 
đã tụ như vậy. / Các con ai người / đang cầu giải 
thoát / hãy tự thuần dưỡng / đúng theo lỗi này. 
Phương pháp tu hạnh Tinh Tấn được giải thích rõ ràng chi 
tiết trong sách Hành Bồ Tát Đạo của ngài Tịch thiên, 
chương 7. 


Hạnh Định 


Chỉnh cú 33 - 38 
Từ chỉnh cú 33 trở về sau, Ngọn Đèn nói rõ chỉ tiết 
phương pháp tu chỉ và quán. 

33. Bồ tát phát tâm, / kiên trì giữ giới, /sẽ gom đầy 

đủ / tất cả tư lương /thành tựu bô để. 


34. Chư Phật dạy rằng /nhân duyên giúp ta /gom 

đủ phước, trí, / chính là thân thông. 
Hai bồ tư lương phước tuệ nói ở đây là hai bồ công đức 
giúp chúng ta thành tựu hai thân Phật tương ứng đó là báo 


thân và pháp thân . Chánh văn nói rằng muốn tích lũy đầy 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 189 


đủ hai bồ tư lương này thì phải có thần thông'. Thần thông 
nói ở đây có nghĩa là loại tâm thức đặc biệt cho ta có khả 
năng thấy biết căn cơ khuynh hướng của chúng sinh, nhờ 


vậy có thể giúp chúng sinh một cách hữu hiệu. 


35. Tựa như chìm non / không thể cất cánh / vút lên 
trời rộng; / thiếu lực thân thông / không thể làm việc 


/lợi ích chúng sinh. 


Câu này có nghĩa là nếu không thấy được tâm của chúng 

sinh thì dù chân thành muốn giúp người, việc làm lời nói 

và hành động của mình vẫn có thê gây hại cho người khác. 
36. chưa đạt thân thông / dù tu trăm kiếp / được bao 
công đức / vẫn không thể sánh / công đức một ngày / 
khi có thân thông. 


37. Ai muốn nhanh chóng / tích lũy phước tuệ, / 

thành tựu viên mãn / vô thượng bô để, / thì đừng 

biếng nhác. / siêng tu lục thông. 

38. Muốn đạt thân thông, /tâm phải an trú. / Vậy 

phải không ngừng / cố gắng tu chỉ. 
Ngài A-ti-sa dạy rằng tu chỉ là điều kiện cần có để tu lục 
thông. Quan trọng hơn nữa, tâm chỉ còn là điều kiện tiên 
quyết để đạt tâm-quán — thâm nhập vào tánh không. Mặc 


dù vẫn có thể có được tuệ chứng tánh không mà không 


'tib: ngõn-she 


190 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


cần chỉ, nhưng thiếu chỉ thì chắc chắn sẽ không thể khai 
mở được loại tuệ giác chỉ quán hợp nhất. Chân quán trực 
nhận tánh không chỉ có thê đến khi mà cả thân và tâm đều 
trở nên cực kỳ nhu nhuyễn nhờ quán chiếu miên mật. 
Muốn thân tâm nhu nhuyễn nhờ quán, trước đó phải có 
được thân tâm nhu nhuyễn nhờ chỉ. Lama Tông Khách Ba 
trong phần tiếp theo giải thích về tính năng đặc biệt của 
tâm khi đạt chỉ. 


Chứng Đạo Ca: câu 19 
Định là đại vương / ngự trị tâm thức. / Khi thâu tâm 
lại / tâm sẽ an trụ / như núi Tu Di / vững không lay 
động. / 
Khi mở tâm ra / tâm sẽ thâu nhiếp /“toàn bộ thiện 
pháp./ Định khiến thân tâm /nhu nhuyễn, bén nhạy,/ 
hỉ lạc, khinh an. / Vì biết điểu này / nên các hành giả 
/ai người khéo tu / cũng đêu dốc sức / miên mật 
thiên chỉ / cô găng hàng phục / kẻ thù tán tâm. / Thầy 
là hành giả / đã tu như vậy. / Các con đi người / 
đang câu giải thoát / hãy tự thuần dưỡng / đúng theo 
lỗi này. 
Hai đầu nói rằng đạt chỉ rồi thì sẽ làm chủ được tâm của 
chính mình, vì khi ấy quí vị có khả năng quyết định có để 
cho tâm tiếp cảnh hay không. Nếu quí vị chọn đặt tâm 


mình nơi một đôi cảnh nào đó, tâm của quí vị sẽ an trụ nơi 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ5 191 


ấy không mảy may lay động, vững vàng tựa núi Tu Di. 
Cái gọi là "Định" nói trong chỉnh cú nảy là trạng thái tâm 
thức đạt được sau khi thành tựu bậc thứ chín của thiền 
Chỉ, thân tâm bước vào kinh nghiệm hi lạc”. Không nên 
lẫn lộn loại hỉ lạc này với điều gọi là đại lạc trong mật 
tông. Hỉ lạc nói ở đây chỉ giản dị là trạng thái an lạc đến 
từ sự nhu nhuyễn của thân và tâm khi nhất tâm bất loạn 


nơi đê mục thiên chỉ. 


Chỉnh cú 39 - 40 


39. Nhân duyên tu chỉ / nếu chưa gom đủ, / thì dù tọa 


thiên / trăm ngàn vạn năm /tâm vẫn không định. 


40. Vậy phải cố gắng / gom đủ nhân duyên /như đã 
ghỉ trong / Công Đức Thiên Chỉ. / Hãy chọn đê mục / 
để mà nhiếp tâm. 
Như chánh văn có nói, nêu chưa đủ nhân duyên để trú tâm 
và đạt chỉ thì dù cố gắng đến đâu cũng chỉ hoài công. Vì 
vậy trước khi khởi đầu công phu thiền định, cần xét kỹ 
xem năm điều kiện tất yêu sau đây có đã hội tụ đầy đủ hay 


chưa: 
1. Nền tảng giới hạnh vững chắc; 
2. Ít nhu cầu, không phải bận bịu lo toan chuyện thế 
tục; 
3. Biết rõ ràng tường tận về phương pháp tu định, mọi 
điểm tính yêu cũng như thứ tự từng giai đoạn tu. 


192 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


4. Thức ăn thích hợp vừa phải. 

5. Ít bị quấy nhiễu, tránh tiếp xúc với người khác. 
Được như vậy thì mới đủ điều kiện để tu định và đạt chỉ. 
Hành giả tu muốn tu chỉ, cần tu theo hai chiều. Phải biết 
phương pháp để nâng và thả tâm. Quí vị có thể nghĩ rằng 
ngồi thăng sẽ nâng tâm lên, ngồi khòm sẽ khiến tâm sẽ 
chùng xuống, cả hai đều không đúng. Cần học hỏi để biết 
cách vận dụng ý và ý tưởng để điều chỉnh độ căng hay 


chùng của tâm. 


Ở đây chúng ta đang nói về người tu Lam-rim trên bước 
đường tu từ lúc nhập môn cho đến giờ - đường tu sơ căn 
và trung căn, bao gồm ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ - 
đạt được một số kinh nghiệm tâm thức nhờ phối hợp chỉ 
và quán. 

Nếu riêng nói về các giai đoạn tu chỉ, pháp tu được nói 
qua nhiều bộ kinh luận, như bộ Madhyantavibhaga của 
đức Di Lạc / Vô Trước [Tib: U-tha-nam-che], nói về năm 
chướng ngại (ngũ triền cái) và tám phương pháp hóa giải. 
Nói về đề mục tu chỉ, kinh luận hướng dẫn nhiều loại đề 
mục khác nhau, có loại thích hợp với sự sám hối tịnh 
nghiệp, giải trừ vọng tâm, cũng có loại thích hợp với 
người thiên về lý trí, v.v... Nói chung kinh luận nói đến ba 


loại đê mục thiên chỉ: 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 193 


18. Đề mục tổng quát bao trùm, chung cho thiền chỉ 
và thiên quán. 


19. Đê mục liên quan đên thói quen của người tu. 


20. Đề mục giúp thanh tịnh ác nghiệp phiền não. 
Dù là chọn món vật bên ngoài làm đề mục, hay chọn kinh 
nghiệm tâm thức bên trong, điều quan trọng nhất là chỉ 
chọn một đề mục, đừng thay đôi. Càng chuyên đôi càng 
khó tiến bộ. Nên chọn một đề mục và chuyên nhất với đề 
mục đã chọn. Nói ví dụ, Phật tử có thể chọn ảnh tượng của 
đức Phật làm đề mục. Nếu là như vậy, đừng chọn hình ảnh 
quá to hay quá nhỏ, cao bằng bề ngang bốn ngón tay là tốt 
nhất. Trong mọi trường hợp, hình ảnh trong quán tưởng 


phải rõ và sáng, như hình hologram bằng ánh sáng. 


Khi chọn hình Phật làm đề mục thiền chỉ, mặc dù lúc khởi 
đầu quí vị có thể chú tâm nơi pho tượng hay tranh vẽ cụ 
thể, nhưng thật ra đó không phải là đề mục thật sự. Phải 
tạo lại hình ảnh của Phật trong tâm thức, rồi nhiếp tâm nơi 
hình ảnh trong quán tưởng. Ngoài ra còn phương pháp tu 
thiền chỉ dựa trên căn bản của pháp tu bổn tôn du già, 
quán tưởng mình là đức Phật bổn tôn, hay quán hệ thống 
khí mạch của mình rồi nhiếp tâm vào, ví dụ vậy. Pháp tu 


thiền chỉ như vừa nói thuộc hệ Kim Cang Thừa. 


Chìa khóa của pháp tu thiền chỉ là chánh niệm. Chánh 


niệm bao gồm khả năng tự giám sát (chánh tri) và tỉnh 


194 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


thần chuyên chú. Nhờ không ngừng chánh niệm mà chúng 
ta có thể nhiếp tâm vào đề mục đã chọn. Đây là trọng tâm 
của thiền chỉ. Trước đây chúng ta thấy chánh niệm quan 
trọng như thế nào trong việc giữ gìn không phạm ác 
nghiệp. Vậy ngay cả công phu giữ giới hạnh cũng đòi hỏi 


phải có chánh niệm. 


Ngoài ra, phẩm đầu tiên trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo 
là Tứ Niệm Xứ - niệm về thân, thọ, tâm, và pháp. Trong 
khuôn khổ của thiền chỉ, quan trọng nhất là phải luyện sao 
cho chánh niệm trở nên liên tục, không xao lãng gián đoạn 
chốc lát nào cả. Khi nhập định tu thiền chỉ, cần ý thức 
những khuyên điểm có thê gây trở ngại cho thời tọa thiền. 
Ví dụ, dù đủ khả năng duy trì chánh niệm, nhưng đề mục 
có khi thiếu độ sáng, hay dù đề mục vừa không mắt, vừa 


đủ sáng, nhưng lại thiếu sắc bén linh động. 


Nói chung, khuyết điểm của thiền chỉ là tán tâm và trì trệ. 
Tán tâm có hai loại. Một là hoàn toàn lạc mất chánh niệm, 
đánh mất đề mục thiền. Hai là sự quấy động vi tế, đề mục 
tuy còn nhưng ý tưởng phát sinh trong một góc tâm thức. 
Tán tâm là dấu hiệu cho thấy tâm đang bị quấy động, cần 


áp dụng phương pháp thả lỏng để khiến tâm an định hơn. 


Chánh niệm cũng có thê mật vì tâm trì trệ. Nói vậy đơn 


giản có nghĩa là ta không thể chú tâm vào đề mục thiền. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 195 


Cũng có khi dù chú tâm nhưng thiếu linh động, thiếu ánh 
sáng, đó là trạng thái trì trệ vĩ tế, và là dấu hiệu cho thấy 
tâm đang bị chùng. Ở đây phải áp dụng phương pháp nâng 


tâm lên bằng những ý tưởng vui. 


Nếu tâm trở nên quấy động và tán loạn ngay khi bắt đầu 
tọa thiền, thì hãy nghĩ rằng mình còn vẫn bị vọng tâm 
phiền não thao túng, và thao túng rất mạnh mẽ. Nhớ cảnh 
luân hồi này ta vẫn còn vướng kẹt, nhớ về vô thường và 
cái chết. Nghĩ như vậy sẽ giúp tâm mềm nhuyễn lại, giảm 


bớt trạng thái quấy động tán tâm. 


Ngược lại, nếu tâm đang bị chùng lỏng thiếu linh động thì 
phải nâng cao tâm lên. Nhớ rằng mình vốn có Phật tánh, 
nhân tố thành Phật, hoặc nhớ kiếp người quí giá và tất cả 
những cơ hội hiếm hoi mà kiếp người mang lại cho quí vị. 
Cũng có thể nhớ nghĩ đến tánh đức của Phật Pháp Tăng, 
nhất là tánh đức nhiệm mầu của Phật, hoặc nhớ rằng quí vị 
có khả năng tận diệt khổ đau. Những ý tưởng tích cực này 
sẽ mang đến cho quí vị niềm vui và lòng tự tin, tăng 


cường lòng kiên trì nghị lực. 


Lúc bắt đầu tu thiền chỉ, quí vị cần học để biết quá trình 
tiền triển phức tạp của pháp tu này. Quan trọng nhất là tìm 
cho ra một phương pháp thả lỏng và nâng cao tâm thức 
thích hợp với mình, tìm cho ra đâu là độ căng vừa phải, 


những điều này chỉ có thể tìm thấy qua kinh nghiệm bản 


196 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


thân. Tạng người, tuôi tác, cũng có thể tạo ảnh hưởng, 
nhất là tình trạng sức khỏe. 


Tuy vậy, cứ kiên trì hành trì một thời gian dài, quí vị sẽ 
tiến dần trên chín giai đoạn thiền Chỉ. Bước vào giai đoạn 
thứ chín, quí vị đạt được khả năng tập trung tư tưởng rất 
cao, nhờ đó thành tựu được trạng thái hỉ lạc đến từ thân 
tâm nhu nhuyễn. Ngang đây, quí vị đạt được chỉ, còn gọi 
là Xa-ma-tha, và nhập tầng thiền thứ nhất (trong Tứ 
Thiên). 


Nếu vận dụng tâm chỉ này để tiếp tục trên đường tu, quán 
về khuyết điểm của Dục giới, rồi sẽ có lúc đạt tới các tầng 
tâm thức cao hơn như là ba tầng Thiền còn lại. Nếu tiễn xa 
hơn, rồi sẽ đạt đến định vô sắc. Ở các tầng thiền tuyệt cao 
này, tâm sẽ trở nên vi tế đến mức có thể tạm thời siêu 


thoát được tướng hiện của phiền não. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 197 


10. HẠNH TUỆ BA LA MẬT 


GIÁ TRỊ CỦA TUỆ BA LA MẬT 


Chỉnh cú 41 

Đến khi đạt chỉ / sẽ đạt thân thông. 

thế nhưng thiếu tuệ, / vẫn chẳng thể nào 

tận diệt tất cả / các loại chướng ngại. 
Theo Phật giáo Đại thừa, trong tất cả giáo pháp Phật dạy, 
phần tinh túy nhất nằm trong hệ kinh Bát Nhã Ba la mật, 
trình bày về hai phương diện của đường tu. Hiến nghĩa 
của hệ kinh này là tuệ giác tánh không; mật nghĩa là các 
giai đoạn trên đường tu giác ngộ, các lớp chứng ngộ. Ngài 
A-ti-sa ở chỉnh cú 41 nói rằng dù đạt chỉ nhưng nếu thiếu 
tuệ ba la mật thì vẫn sẽ không có khả năng tận diệt chướng 
ngại. 
Chỉnh cú 42 

Muốn dẹp tất cả / chưởng ngại ngăn che / 

giải thoái, giác ngộ, / phải luôn tu tuệ 


phối hợp cùng với / phương tiện thiện xảo 


198 x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Câu này nói về tầm quan trọng của sự kết hợp phương tiện 
và trí tuệ khi bước vào đường tu giác ngộ. Bốn chỉnh cú 
tiếp theo giải thích thế nào là phương tiện, thế nảo là trí 
tuệ. 


Chỉnh cú 43 - 46 
43. Tuệ thiểu phương tiện / phương tiện thiếu tuệ / 
đêu thành dây trói / ràng buộc luân hôi. / Vì vậy cần 
phải / phối hợp cả hai. 
44. Đề tan nghỉ vấn / về ý nghĩa của / trí tuệ, phương 
tiện, / Thầy sẽ nói rõ / về sự khác biệt /“giữa hai điều 
này. 
45. Chư Phật dạy rằng /ngoài hạnh thứ sắu / Tuệ Ba 
la mật, / năm hạnh còn lại, / kề từ hạnh Thí / cho đến 


hạnh Định / đêu là phương tiện. 


46. Lấy tâm thuần thục / phương tiện thiện xảo / 
để mà tu tuệ / sẽ chóng thành tựu / vô thượng bồ đề, / 
chứ không thể dựa / vào quán vô ngã / mà thành tựu 


được. 


Chứng Đạo Ca: câu 20 
Tuệ là đôi mắt / chứng được tánh không / và là con 
đường / bứng sạch toàn bộ / vô mình căn bản / gốc 
rễ luân hôi. / Tuệ là tất cả / kho tàng nhiệm màu; / là 


đèn tôi thượng / phá tan bóng tối / cố chấp hẹp hỏi / 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 199 


mà bao kinh luận / vẫn hằng tán dương. / Vì biết điều 
này /nên người có trí /“ mong cầu giải thoát / đu dốc 
tâm sức / nỗ lực bước theo /con đường tu Tuệ. / 
Thây là hành giả / đã tu như vậy. / Các con ai người 
/ đang cầu giải thoát / hãy tự thuần dưỡng / đúng 


theo lỗi này. 


Câu đầu tiên nói rằng vì tánh không là chân tánh của thực 
tại - không thấy được tánh không thì gọi là vô minh, đây 
là gốc rễ của luân hồi - tuệ giác trực chứng tánh không là 
đôi mắt cho phép chúng ta nhìn thắng vào chân tánh của 
thực tại. Phải siêu việt cái thấy sai lệch của vô minh và 
huân dưỡng cái thấy ngược lại, thấy tánh không, thì mới 


có thê loại bỏ được luân hôi. 


Lama Tông Khách Ba nói tiếp rằng tuệ giác tánh không là 
kho tàng nhiệm mầu mà kinh luận vẫn hằng tán dương, 
nói như vậy là vì mục tiêu cao nhất của mọi ước vọng tâm 
linh là đạt trí toàn giác của Phật. Mỗi bộ kinh Phật thuyết 
đều nhắm đếu mục tiêu này, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp. 
Hơn nữa, trí toàn giác của Phật là tuệ giác tánh không 
trong dạng viên mãn nhất. Vì vậy có thể nói rằng giáo 
pháp về tánh không Phật dạy qua hệ kinh Bát Nhã là cốt 


lõi tỉnh túy nhất của tất cả mọi lời Phật dạy. 


200 › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Lama Tông Khách Ba còn tả tuệ giác trực chứng tánh 
không là ngọn đèn xóa tan bóng đêm vô minh. Theo ngài 
Long Tho và các vị đại sư khác, vô minh ở đây chính là 
vọng tâm căn bản, thấy biết sai lầm về thực tại, cố chấp tin 
rằng sự vật hiện hữu độc lập và có định. Chữ "người có 
trí" cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Mặc dù tất cả mọi người 
noi theo gót chân Phật đều hướng về giải thoát, nhưng 
nhìn từ quan điểm của Trung quán thì các hành giả 
Vajbhashika và Sautrantika đối với lý nhân quả tạo nên 
luân hồi cũng như đối với ý nghĩa chân chính của giác ngộ 
đều chưa có được cái nhìn đúng đắn. Nhìn theo phương 


diện này, họ không phải là "người có trí”. 


Chỉnh cú 47 
Thấy uẩn, giới, xứ / đêu là vô sinh, / nhờ đó chứng 
được /tất cả các pháp / đêu không tự tánh: / đó là trí 


tuệ. 


Sự vật không có tự tánh, đó là tính chất rốt ráo của thực 
tại. Thông thường chúng ta luôn có khuynh hướng cho 
rằng sự vật mang tính chất tuyệt đối, như thể thuộc về 
thực tại khách quan cụ thể. Tuy vậy, nếu mang sự vật ra 
quán chiếu tường tận hơn, sẽ thấy sự vật thật ra không 
phải giống như chúng ta thấy. Tất cả mọi điều, mọi sự đều 
không có tính chất cố định, và chính sự không có tự tánh 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œs 201 


này mới đúng là thực tại cứu cánh của sự vật, còn gọi là 
tánh không. 


Vì sự vật vôn không có tự tánh, nên tât cả tính chât của sự 


vật, như sinh ra, tồn tại và mất đi, đều không có tự tánh. 


TÁNH KHÔNG QUA CÁC TÔNG PHÁI PHẬT 
GIAO 

Nói vô ngã, hay tánh không, là nói về một điều gì đó cần 
phủ nhận, và điều quan trọng nhất ở đây là phải nhận diện 
thật chính xác điều cần phủ nhận là gì. Trong tất cả những 
tông phái Phật giáo chấp nhận nhân vô ngã - con người 
không có tự tánh, và pháp vô ngã - sự vật không có tự 
tánh, hai tông phái quan trọng nhất là Duy thức và Trung 
quán. Ở đây thuyết vô ngã sẽ được giải thích qua tầm nhìn 
của Trung quán. Thuyết này được giải thích rõ ràng trong 
Bốn Trăm Câu Tì tụng về Tì rung Đạo. Trong bộ luận này, 
đại sư Thánh Thiên cho răng cái gọi là ngã cần phủ định 


chính là tính chất độc lập cố định của sự vật. 


Đã là duyên sinh / thì không tự tánh. ⁄ Vì không tự 
tánh /nên gọi tánh không. / Cho nên tỉnh chất / độc 
lập cố định / của mọi sự vật / đó chính là Ngã / cần 
được phủ định”. 


Trong số những tông phái Đại thừa chấp nhận nhân vô ngã 


và pháp vô ngã, trừ phái Trung quán Cụ duyên ra, còn lại 


202_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


tất cả mọi tông phái kể cả Trung quán Y Tự Khởi và Duy 
thức tông đều chấp nhận một mức độ nào đó của tự tánh. 
Trung quán Y Tự Khởi và Duy thức tông đưa ra những 
phân biệt chi li giữa nhân vô ngã và pháp vô ngã, cho rằng 
pháp vô ngã vi tế hơn nhân vô ngã. Theo quan điểm của 
hai tông phái này, điều cần phủ định khi nói về một người 
không giống như điều cần phủ định khi nói về các hợp thê 
thân tâm kết hợp thành người ấy. 


Ngược lại, theo Trung quán Cụ duyên, điển hình là tác 
phẩm của ngài Thánh Thiên như bộ Bồn Trăm Câu Tụng 
về Trung Đạo, tánh không của một người và tánh không 
của sự vật hoàn toàn không có gì khác nhau. Điểm khác 
biệt duy nhất chỉ là nền tảng trình bày tánh không, liên 
quan đến con người, hay là liên quan đến sự vật như là 


năm hợp thể thân tâm tạo thành con người. 


Có một vài chỉ nhánh trong Trung Quán chấp nhận một 
mức độ có tự tánh nào đó, trên phương diện tục đế, nhưng 
cũng có những hành giả hoàn toàn phủ nhận tự tánh của 
sự vật, kế cả trên phương diện tục đề. Làm sao lại có sự 
phân hai như vậy? Trung Quán tông có hai bộ luận căn 
bản nhất là Trung Quán Luận của ngài Long Thọ và Bốn 
Trăm Câu Tụng của ngài Thánh Thiên. Có hai kiến giải 
khác nhau về hai bộ luận này. Ví dụ như ngài Phật Hộ đọc 


Trung Quán Luận của ngài Long Thọ, nói răng tât cả mọi 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œs 203 


sự đều không có tự tánh, kế cả sự vật trong cảnh giới tục 
để. 

VỀ sau ngải Thanh Biện lại đưa ra một luận giải khác về 
Trung Quản Luận qua bộ Ngọn Đèn Bát Nhã 
(Prajnapradipa), bất đồng với luận giải của ngài Phật Hộ. 
Ngài Thanh Biện cũng viết nhiều tác phẩm khác, như Tỉnh 
Túy Trung Quán Luận, và Blaze oƒ Reasoning- Luận Lý 
Chói Ngời”, đã có được nhắc tới trước đây trong phần giới 
thiệu dòng truyền thừa Kadampa. Hai bộ luận này viết ra 
để phủ nhận kiến giải của Duy thức tông, cho thấy tác giả 
chấp nhận rằng sự vật có tự tánh, ít ra là trên phương diện 


tục đề. 


Ngài Thanh Biện viết rằng tâm thức có thật, do đó có 
người [ngã], và những gì thuộc về người ấy [ngã sở]. Điều 
này cho thấy ngài Thanh Biện chấp nhận sự vật có một 
mức độ hiện hữu có tự tánh. Ngoài ra, khi phủ nhận kiến 
giải của ngài Phật Hộ, ngài Thanh Biện trình bày kiến giải 
của mình về 7rung Quán Luận, qua đó có thê thấy rõ ngài 
chấp nhận sự vật có một mức độ hiện hữu độc lập khách 
quan”. 

Nếu quí vị muốn tìm hiểu sâu hơn về tánh không, rất nên 


nhìn lại các tông phái Phật giáo đã giải thích như thế nảo 


: Madhyamakohridaya 
" Tarkajvdla 


204_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


về vô ngã!!. Nói tóm lượt thì tông phái Tì Bà Sa Bộ 
(Vaibhashikas) và Kinh Lượng Bộ (Sautrantikas) giải 
thích tánh không có nghĩa là cái tôi và cá nhân con người 
hoàn toàn không có thực thể, còn gọi là nhân vô ngã. Duy 
Thức Tông (Cittamatrins) thêm vào đó nói rằng sự vật 
khách quan bên ngoài cũng không có thực thể, hay là pháp 
vô ngã, giải thích pháp vô ngã có nghĩa là không có sự 
khác biệt giữa chủ thể và khách thể, đồng thời cũng nói 
rằng danh từ và khái niệm không có giá trị tuyệt đối. 
Trung Quán Y Tự Khởi tuy dựa theo giáo pháp của ngài 
Long Thọ, nhưng có kiến giải riêng về tánh không, chấp 


nhận sự vật có thực thể trên phương diện tục đế. 


Mang những kiến giải này ra phân tách kỹ lưỡng, sẽ thấy 
tất cả, nhất là Trung Quán Y Tự Khởi, có điểm phi lý khi 
chấp nhận sự vật có thực thể. Tông phái nảy cho răng có 
một loại tâm thức có khả năng tự biết, tự giác, và dựa vào 


đó mà nói răng tâm thức có thực thê. 


Tuy vậy sự thật là tất cả mọi bộ phái trong Trung Quán 
tông, cả Cụ Duyên và Y Tự Khởi, đều đồng ý rằng thực 
tại hoàn toàn không chút hiện hữu tuyệt đối độc lập nào 
cả. Trung Quán Tông khác với Duy Thức Tông ở điểm 
này, vì Duy Thức Tông phân biệt rằng thực tại khách quan 


khác với thực tại chủ quan, và khăng định rằng thực tại 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 205 


khách quan không có thực thể, đồng thời cho rằng thực tại 
chủ quan là có thực thẻ. 


Trung Quán Tông ngược lại ngay cả khái niệm thực hữu 


trên phương diện tục đế cũng không công nhận. 


Trung Quán Tông cũng phân thành hai trường phái. Một 
bên phủ nhận sự vật có tự tánh kê cả trên lãnh vực qui ước 
tục đề. Một bên công nhận sự vật có tự tánh nếu xét theo 
tục đề. 


Ngang đây chúng ta có thể thắc mắc nếu là như vậy thì 
phải hiểu các bộ luận của ngài Long Thọ và ngài Thánh 
Thiên theo kiến giải nào đây. Ở đây cũng tương tự như khi 
xét về Phật pháp nói chung, chúng ta phải phân tách suy 
xét từng kiến giải, mang ra soi lại với kinh nghiệm hành 
trì của chính mình. Làm như vậy sẽ thấy rằng các giác 
quan cùng trí giác nếu cho rằng có tự tánh, tự nhiên sẽ dẫn 
tới rất nhiều nghịch lý. Nói chung trong Phật giáo, cách 
nhìn nảo ít nghịch lý thì đáng nhận hơn là cách nhìn phi lý 


nhiêu mâu thuân. 


Khi quán về vô ngã - nhất là vô ngã liên quan đến con 
người và các hợp tô tạo thành con người, quí vị sẽ hiểu ra 
giá trị của điều căn bản tôi sắp nói dưới đây. Mặc dù thế 
giới thực tại phong phú vô tận, nhưng điều đáng nói nhất 
vẫn là bản thân con người cùng tất cả mọi sự việc trực tiếp 


liên quan kinh nghiệm vui buôn sướng khô của chính 


206 › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


mình - ví dụ như các thành phần thân tâm gọi chung là 
năm hợp thể [ngũ uẩn]. Vì vậy, ngay từ đầu, chúng ta 


phân ra một bên là mình còn một bên là đôi cảnh. 


Tuy vậy, nếu nhìn lại kinh nghiệm cá nhân, sẽ thấy mỗi 
khi khái niệm "tôi" hiện ra trong trí đều là hiện ra từ nền 
tảng của năm hợp thể; năm hợp thể nằm bên dưới khái 
niệm "tôi". Chúng ta chấp năm hợp thê là có, và từ sự 
vọng chấp này cùng với khái niệm "tôi" mà chúng ta tự 
cho răng mình là năm hợp thể. Vì vậy vô minh chấp sự vật 
có tự tánh chính là nền tảng phát sinh vô minh chấp con 
người có tự tánh [nói cách khác, chấp pháp hữu ngã là nền 


tảng của chấp nhân hữu ngã]. 
DUYÊN KHỞI 


Châp sự vật có tự tánh rõ ràng là có liên quan đên vân đê 
tánh không. 


Khi quán về tánh không, rất nên xem lại 7rung Quản Luận 
của ngải Long Thọ ở những đoạn ngài đưa luận cứ bát bỏ 
lời chỉ trích tánh không Long Thọ. Lúc bấy giờ có lời chỉ 
trích cho rằng nói sự vật không có tự tánh là nói sự vật 
không hiện hữu, và như vậy là rơi vào đoạn kiến. Ngài 
Long Thọ trả lời rằng đó chỉ là hiểu sai về ý nghĩa tánh 
không mà ngài muốn nói tới. Đại khái lời giải thích của 
ngài Long Thọ như sau: "Tôi giải thích tánh không bằng 


duyên khởi, nội điểm nảy đủ thấy tánh không mà tôi nói 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 207 


đến không có nghĩa là rỗng rang không có gì cả. Tánh 
không không phải là trống không không có gì, mà chỉ đơn 
giản là sự vật không hiện hữu độc lập cô định. 


Tiếp theo ngài Long Thọ viết thành chỉnh cú như sau: 
Các pháp do duyên khởi 
Nên ta nói là không 
Và cũng là giả danh 
Và đó là Trung Đạo. 


Ngài Long Thọ muốn nói rằng xuyên qua lý duyên khởi 
có thê thâm nhập được ý nghĩa cao nhất của tánh không. 
Hiểu được duyên khởi là có thể phủ nhận toàn bộ mọi khái 
niệm hiện hữu độc lập - nói cách khác, hiện hữu không tùy 
thuộc vào yếu tố bên ngoài. Sự vật là giả danh vì sự vật có 
là do sự tập hợp của nhiều yếu tô bên ngoải. Tìm hiểu về 
tánh không xuyên qua lý duyên khởi thì có thể thoát được 
cả hai cực đoan là đoạn kiến - cho rằng không có gì hiện 
hữu - và thường kiến - cho rằng sự vật hiện hữu một cách 


độc lập. Đó là ý nghĩa của Trung đạo. 


Trong Bảo Hành Vương Chánh Luận, ngài Long Thọ nói 
rằng con người không phải là các thành phần đất nước lửa 


gió hay là các hợp thể v.v.... nhưng ngài không kết luận 


' Precious Garland - Ratnavdli 


208 x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


rằng con người không hiện hữu mà chỉ nói con người là 
do năm hợp thê hội tụ lại mà thành. Điều này có nghĩa 
rằng hễ thôi không cho rằng cái tôi chính là các hợp thê 
tạo thành cái tôi, thì đần dần sẽ thấy được chân tướng của 


thực tại duyên sinh. 


Cứ quán theo như vậy, rồi sẽ có lúc quí vị thấy ra rằng 
nhận thức thông thường của mình về thực tại thật ra trái 
ngược với chân tướng của thực tại. Khi nghĩ về chính 
mình, quí vị thường có cảm giác chữ "tôi" ứng vào một 
thực thê rất cụ thể, có thể chỉ ra được. Tuy vậy cảng suy 
xét sâu xa lại càng thấy chữ "tôi" thật ra không ứng vào 
điều gì cố định cụ thể cả, mà chỉ là một danh từ gán ghép 
lên trên cả một tập hợp nhiều yếu tố phức tạp. Bao giờ 
hiểu được như vậy, quí vị sẽ thấy cái tôi mà quí vị tin chắc 
là có thật một cách cụ thể, thật ra hoàn toản không có tự 


tánh. Đó là ý nghĩa của tánh không. 


Bản thân tôi vẫn tin rằng tánh không tiếp cận qua duyên 
sinh luôn có hiệu quả hơn là tiếp cận qua quá trình phủ 
định, không phải là thân, không phải là thọ, không phải là 
thức vân vân... Sau khi đi hết quá trình phủ định và thấy 
rằng không thể tìm đâu cho ra cái tôi, lúc ẫây có đã thật sự 
hiểu tánh không hay chưa vẫn chưa thể nói chắc. Còn nếu 
tiếp cận qua duyên sinh thì kết quả sẽ đến dễ dàng hơn 


nhiều. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œs 209 


THIẾT LẬP TÁNH KHÔNG QUA LUẬN LÝ 


Chỉnh cú 48 - 50 
48. Nếu như tự tánh / của một vật Øì /là thật sự có / 
thì chính vật ấy / vốn không làm sao / có thể phát 
sinh. / Nếu như tự túnh / của một vật øì /là thật sự 
không / thì giống như hoa / hiện ra giữa trời, / vốn 
không có gì / để mà nói tới. / Cả hai điều này / phi lý 
như nhau. / Sự vật khởi sinh / không phải như vậy. 
49. Sự vật sinh ra / không phải tự sinh; / cũng không 
phải do / yếu tổ bên ngoài / mà phát sinh ra; / cũng 
không phải từ / hai điều nói trên / mà phát sinh ra; / 
cũng không phải là / không có nguyên nhân / mà 


phát sinh ra. / Sự vật sinh ra, / vốn không tự tánh. 


50. Quán chiếu tận tường / tất cả các pháp / xem là 
đồng nhất / hay là dị biệt, / sẽ không thể thấy / có 
một pháp nào / hiện hữu độc lập. / Nhờ đó thấy rõ / 


các pháp hoàn toàn / không có tự tánh. 


Trong câu 48, ngài Long Thọ trình bày tánh không bằng 
cách xét về kết quả tạo thành của sự vật, lặp lại những gì 
đã nói trong Sevenfy Sfanzas on Emptiness". N øài nói, 
nếu sự vật có tự tánh, vậy chính sự sinh ra đã là điều vô lý. 
Sự vật đã có tự tánh thì phải có một thực tại độc lập khách 


210 x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


quan. Mà đã là độc lập khách quan thì không thê sinh hay 
diệt. 

Trong câu 49, tánh không được trình bày qua nguyên nhân 
tạo thành sự vật, còn câu 50 thì tánh không được trình bày 
băng chính hiện hữu của sự vật. Ở đây ngài Long Thọ 
dùng một phương pháp lý luận gọi là "không có tính chất 
đồng nhất hay dị biệt". Đây là một phương pháp luận lý 
được dùng để quán xét về tên gọi của sự vật, nói ví dụ, 


Az!! 


danh từ "cái tôi" hay "con người”... 


Danh từ được dùng để chỉ một điều gì đó, ở đây gọi là cơ 
sở lập danh. Trong trường hợp "cái tôi" hay "con người”, 
danh từ là "cái tôi", còn cơ sở lập danh là tập hợp thân 
tâm. Vì vậy có một mối tương quan giữa cái tôi và cơ sở 
lập danh. Theo phương pháp "không có tính chất đồng 
nhất hay dị biệt", chúng ta quán sát mối tương quan giữa 
cái tôi và tập hợp thân tâm, phân tích xem cái tôi có phải 
là đồng nhất hay là dị biệt với thân tâm, bấy giờ sẽ thấy 
cái tôi và tập hợp thân tâm thật ra không đồng nhất, cũng 
không dị biệt. 

Chúng ta vì thấy sự vật có khả năng tạo tác dụng nên 
thường dựa vào đó để kết luận rằng sự vật là có tự tánh. 
Chúng ta cảm thấy sự vật đã tạo được tác dụng thì phải là 
một thực thể với những tính chất khách quan định sẵn. 


Đồng thời chúng ta thấy sự vật khởi sinh từ nhân duyên 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 211 


nên thường dựa vào đó để kết luận rằng sự vật phải có tự 
tánh mới có thể khởi sinh. Nói chung chúng ta thường vẫn 
dựa vào hai đầu nhân và quả để khăng định tự tánh, hay là 
khăng định một thực tại khách quan. Đó là lý do vì sao 
muốn phủ nhận tự tánh của sự vật thì phải đi từ hai đầu 
nhân và quả [từ đâu mà sinh ra, và sinh ra thành cái gì], và 
cũng phải xét cả chân tướng hiện tại của sự vật. 


Câu 49 trình bày phương pháp luận lý gọi là "luận lý Kim 


"## Khi nói sự này vật nọ khởi sinh, nếu khởi 


cương đoạn 
sinh ở đây chỉ có nghĩa là từ nhân duyên mà sinh ra, thì 
nói như vậy không sao cả. Nhưng nếu không bằng lòng 
với thực tại giả danh của khái niệm sinh khởi mà lại thắc 
mắc không biết sự vật khởi sinh như thế nào, nhân và quả 
là như nhau, là khác nhau, hay là vừa như nhau vừa khác 
nhau, hay cũng không như nhau, cũng không khác nhau... 
Khi hỏi như vậy là đã chạy theo tính chất khách quan cô 
định của sự vật, ít ra là tính chất khách quan cố định của 
sự sinh khởi.. 


Nếu khái niệm khởi sinh là đúng như sự thật, thì khởi sinh 
phải mang ý nghĩa khởi sinh một cách độc lập có tự tánh. 
Nhưng bằng lý luận chúng ta có thể thấy rằng nguyên 
nhân khiến sự vật khởi sinh không phải đồng nhất cũng 
không phải đị biệt so với kết quả. Sự vật không phải do 


vừa nhân vừa quả mà có, cũng không phải không nhân 


212_ *› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


không quả mà có. Vì vậy có thể nói răng sự khởi sinh của 
sự vật thật ra không có tự tánh. Có một điều có thể kết 
luận được qua suy nghĩ nh vưậy, đó là những ai chấp nhận 
khái niệm có tự tánh - ít ra là trên phương diện qui ước 
của tục đề - đều bắt buộc phải chấp nhận rằng sự vật khởi 


sinh từ những mỗi nhân duyên tách lìa dị biệt. 


Điều này rất rõ trong luận văn của ngài Long Thọ. Trong 
chương đầu tiên của 7zng Quán Luận, ngài phủ nhận 
khái niệm tha-sinh - sinh ra từ những yếu tố bên ngoài - 
nói rằng cho những người công nhận có tự tánh có tất 
nhiều cách xử dụng ngôn ngữ thông thường diễn tả mỗi 
tương quan giữa một vật gì cùng với hoạt động, sở hữu, 


tính chất đều trở nên phi lý. 


Nói ví dụ khi chúng ta nói một chổi non từ nhân duyên 
khởi sinh, nói như vậy cũng nghĩa là sự khởi sinh trong 
một chiều hướng nào đó cũng là một tính chất của chồi 
non. Thế nhưng trong giai đoạn hãy còn là một hạt giống, 
mặc dù chổi non chưa có, nhưng vì hạt giống đang được 
cấy trồng, đang trên đà đâm chi, nên chúng ta vẫn có thê 
nói rằng hạt giống đang sinh ra chổi non, hay nói rằng 
chỗi non đang được sinh ra. Ở thời điểm này, quá trình 
khởi sinh đã bắt đầu, nhưng chồi non lại chưa hiện. Ngài 
Long Thọ nói rằng việc này không tạo vấn đề cho người 


phủ nhận tự tánh của sự vật, vì những khái niệm như là hạt 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 213 


giống hay là chồi non đều thuần túy thuộc về lãnh vực 
ngôn ngữ. Nhưng nếu lấy những khái niệm này để đi tìm 
một thực tại khách quan, thì sẽ thyá rằng mối tương quan 
giữa chổi non và sự phát sinh của nó trở nên phi lý khó 
hiểu. Xuyên qua cách phân tích quán xét như vậy để bát 
bỏ khái niệm tự tánh của sự vật, từ hai đầu nhân và quả 


của sự vật. 


Tỉnh túy của Phật pháp nằm trong bốn dấu ấn của Phật [tứ 
Pháp ấn]. Tóm lược tinh túy của tất cả mọi giáo pháp Phật 
dạy sẽ thấy ra răng tất cả mọi nền tảng Phật pháp căn bản 
đều nằm gọn trong bốn dấu ấn này. 

“ Mọi hiện tượng do yếu tô kết hợp đều vô thường 

“ Mọi hiện tượng ô nhiễm đều là khổ” 

“ Mọi hiện tượng đều là không, là vô ngã” 

=_ Chỉ có niết bản là an lạc chân chính” 
Dấu ấn thứ ba - mọi hiện tượng đều là không, là vô ngã - 
là nội dung của hệ kinh Bát Nhã. Trong Bá/ Nhã Tâm 
Kinh, đức Phật nhắc tới năm hợp thê và lần lượt nói rằng 
mỗi hợp thê đều không có tự tánh. Để tóm lược, đức Phật 
nói rằng "sắc tức là không, không tức là sắc". Nói cách 
' Pháp ấn đầu tiên: các hành vô thường 
"Pháp ấn thứ hai: các hành khổ não 


” Pháp ấn thứ ba: các pháp vô ngã 
” Pháp ấn thứ tư: tịch diệt niết bàn 


214_ › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


khác, không có không ngoài sắc, và không có sắc ngoài 
không”. 

Vì vậy khi chúng ta truy tìm tính chất cố định của kinh 
nghiệm và cảm xúc cá nhân, bao gồm năm hợp thể cùng 
tất cả mọi hiện tượng liên quan đến kinh nghiệm vui buồn 
của mình, sẽ không làm sao có thể tìm ra được. Không 
một hiện tượng nào khác hiện hữu có tự tánh. Vì vậy mà 
đức Phật nói rằng sắc tức là không. Tuy vậy, điều nảy 
không có nghĩa là mọi hiện tượng đều không thật sự hiện 
hữu, mà chỉ giản dị là tuy có hiện hữu, nhưng là hiện hữu 
không tự tánh. Sự vật chỉ hiện hữu xuyên qua các mối 


tương quan. Vì vậy đức Phật nói rằng không tức là sắc. 


Giữa sắc và không có một mỗi tương quan rất mật thiết, vì 
đây là hai mặt của cùng một hiện tượng. Theo giáo pháp 
Nhị để thì mỗi sự vật đều có hai thực tại, thực tại qui ước 
và thực tại cứu cánh. Chân lý qui ước [tục đế] là thực tại 
trong cảnh giới tương đối, còn tánh không là chân lý cứu 
cánh [chân đế] của tất cả mọi sự vật. Phải hiểu hai chân lý 
này không tách lìa biệt lập, mà là hai khía cạnh, hai tính 


chât, của cùng một hiện tượng. 


Trong quá trình phân tách quán chiếu, có một điều có thể 
giúp chúng ta hiểu tánh không, đó là luật mâu thuẫn. 
Trong thực tế, chúng ta luôn thấy có những điều mâu 
thuẫn với nhau một cách tự nhiên. Lại có những điều 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ4 215 


không những mâu thuẫn, mà còn mâu thuẫn một cách trực 
tiếp và triệt để. Ví dụ như độc lập hay lệ thuộc. Bất cứ 
điều gì, nếu không độc lập thì phải lệ thuộc, không có 
trường hợp thứ ba. Ngài Long Thọ nhắn mạnh về điểm 
này trong Phá Phản Biện Luận”, nói rằng nếu không phải 
là hiện-hữu-không-tự-tánh, thì đương nhiên phải là hiện- 
hữu-có-tự-tánh. Sự vật chỉ có thể hoặc có tự tánh, hoặc 
không tự tánh. 


Quán xét như vậy để thấy răng khi tìm kiếm chân tướng 
của sự vật bằng phương pháp phân tích loại trừ”, đến một 
lúc nào đó sẽ thấy không thể nảo tìm ra được một thực tại 
cụ thê chắc thật nào cả. Tuy vậy, kinh nghiệm cá nhân cho 
thấy sự vật là có thật, tác động lên bản thân của chúng ta. 
Có những điều khiến chúng ta đau, lại có những điều 
khiến chúng ta vui, vậy những điều này nhất định phải 
hiện hữu. Sự vật hiện hữu, nhưng không hiện hữu một 
cách riêng biệt có tự tánh như chúng ta vẫn có khuynh 


hướng lầm tin như vậy. 


Như ngài Long Thọ nói rõ trong Precious GŒarland - Bảo 
Hành Vương Chính Luận. cái tôi là do sáu thành phần đất 
nước lửa gió không gian và tâm thức hợp lại mà thành. 


Tương tự như vậy, sự vật chỉ hiện hữu nhờ vào sự hội tụ 


' Reƒutation oƒ Objections — Phá Phản Biện (Vigrahavyavartani 
”reductive analysis 


216 › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


của nhiều yếu tố khác nhau, tách rời những yếu tô bên 
ngoài ra sẽ không còn chút thực thê biệt lập nào cả. Như 
ngài Phật Hộ có nói trong bộ luận về 7zung Quản Luận 
của ngài Long Thọ, nếu sự vật hiện hữu có tự tánh, chúng 
ta đã có thể trỏ ngón tay mà nói "Nó đây". Nhưng sự thật 
không như vậy. Khi dùng danh từ và khái niệm để chỉ một 
vật gì, thật ra là ứng danh từ vào một tập hợp nhiều yếu tố 
khác nhau. Ngay chính điều này cũng đủ cho chúng ta 
thấy sự vật tự nó không phải là một thực thê độc lập, có tự 
tánh. Vì vậy khi tiếp cận tánh không bằng duyên khởi, 
quán chiếu sự vật do duyên mà sinh ra, sẽ thấy sự không 


có tự tánh của sự vật rõ nét hơn. 


Khi tu học các giáo pháp khác nhau của Phật về vô ngã, 
bao gồm mọi luận cứ mà các vị cao tăng đưa ra để giải 
thích kiến giải riêng của mình, quí vị từ từ sẽ hiểu được 
nét độc đáo của Trung Quán Cụ Duyên. Những vị cao 
tăng như ngài Phật Hộ, ngài Nguyệt Xứng giải thích về 
giáo pháp của ngài Long Thọ về tánh không một cách 
thâm diệu không đâu bằng. Mang luận giải của các ngài ra 
phân tách quán chiếu, sẽ thấy kiến giải của các ngài về 
tánh không Long Thọ là phù hợp với luận lý đúng đắn và 
với kinh nghiệm cá nhân nhất. Nếu dựa vào giáo pháp của 
những vị thầy chân chính này để tu học tánh không, quí vị 
rồi sẽ có lúc hiểu được độ thâm sâu vi diệu không thê nghĩ 


bàn của giáo pháp này. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 217 


THIÊN QUÁN TÁNH KHÔNG 

Khi quí vị thật sự bắt đầu quán về tánh không, nên quán 
về tánh không của con người, hay là nhân vô ngã, trước 
khi quán về tánh không của sự vật, pháp vô ngã. Trước hết 
quí vị phải quán chiếu tận tường về cái tôi mà quí vị cho 
đến bây giờ vẫn tin chắc, bám chắc vào. Cái tôi đó nằm ở 
đâu? Ngoài cái tôi hiện ra trong tâm thức của quí vị, ngoài 
cái tôi hiện ra trong thế giới hiện tượng, có còn cái tôi 
chắc thật nào khác không? Mang tự tánh của cái tôi ra 
quán xét để truy lùng chân tánh, sẽ thấy cái tôi chắc thật 
cụ thê là điều không thể kiếm ra. 

Ngang đây quí vị có thể tự hỏi như vậy có phải là cái tôi 
hoàn toàn không hiện hữu. Nhưng kết luận như vậy không 
phù hợp với thực tại, vì qua kinh nghiệm cá nhân, chúng 
ta biết cái tôi thật sự có làm điều kia việc nọ, bị môi 
trường ảnh hưởng v.v., tất cả những điều này cho thấy cái 
tôi hiện hữu, trên một mức độ nào đó. Tuy vậy, hiện hữu 
của cái tôi chỉ có thể giải thích qua tánh duyên sinh của 
cái tôi, nói cách khác, cái tôi là một hiện tượng do nhân 
duyên kết hợp mà có. 

Một khi hiểu được tánh duyên sinh của cái tôi, quí vị có 
thê dựa vào đó để quán về tánh không của cái tôi - rằng dù 


có cái tôi, nhưng cái tôi này không thuộc vê một thực tại 


218 › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


cô định nảo cả. Đó là phương pháp thâm nhập tánh không 
qua duyên khởi. 


Làm sao có thể biết được điều này thật, điều kia không 
thật? Ví dụ người ngoài đời và người trong mơ, cả hai đều 
không tự tánh như nhau. Tuy vậy, nếu tin người trong mơ 
là có thật thì có thể dựa vào lẽ qui ước [của tục đế], qua 
kinh nghiệm của mình hay của người khác, để phủ nhận. 
Còn nếu tin người ngoài đời là thật thì điều này lý qui ước 
không thể phủ nhận. Đây là một cách để phân biệt giữa 


điều có thật và điều không thật. 


Cách thứ hai là dùng luận lý dựa trên nền tảng của chân 
thực tại, ví dụ trường hợp của một số khái niệm thiết lập 
từ quá trình tư duy vượt ngoài phạm vi thế tục hay kiến 
giải của các trường phái siêu vật lý, không thê dùng lý qui 
ước đề phủ nhận. 

Tư duy như vậy sẽ hiểu được cảm xúc của Lama Tông 
Khách Ba, trong Lamrim Đại Luận ở cuối chương nói về 
tánh không, ngài viết như sau: “Hỡi bạn đồng tu / thâm 
chứng Trung Đạo, / dù ở trong tâm / khó thấy nhân quả / 
trong cõi tánh không / vắng bặt tự tánh / cũng vẫn giữ lấy, 
/ tuyên dương đây là / đường đi Trung Đạo.” 

Nói như vậy có nghĩa là khi quí vị hiểu sâu hơn về tánh 
không, sẽ có lúc thấy thực tại như đang tan biến cả đi. Mọi 


sự tan rã, mất thực thể. Tuy nhiên, thấy vậy không phải vì 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 219 


sự vật vốn không có thật, mà chỉ vì sự vật không có thực 
thê khách quan. Gặp những lúc như vậy, quí vị sẽ khó mà 
giữ được khái niệm về nhân quả, khó mà giữ được cảnh 
giới của tục để trong trí, tuy nhiên vẫn phải có gắng duy 


trì và huân dưỡng tâm mình trong cái thấy như vậy. 


Nhờ không ngừng tự nhớ lại kinh nghiệm của chính mình, 
từ từ quí vị sẽ càng lúc càng dễ trực chứng tánh không; tri 
thức cũng như cảm quan sẽ cảng lúc càng thoải mái quen 
thuộc với sự không có tự tánh của sự vật. Kết luận này 
không bất chợt lóe sáng trong tâm quí vị như một tia chớp; 
chứng ngộ tánh không này chỉ ló dạng tỏa sáng sau cả một 


quá trình tư duy quán niệm lâu dài và liên tục. 


Chỉnh cú 51 - 54 
51. Bảy Mươi Luận Tụng / nói về tánh không / hay 
Luận Trung Quản / của ngài Long Thọ / đều giải 
thích rằng / chân tánh các pháp / chính là tánh 
không. 


52. Biển luận văn này / vô cùng phong phú / thầy 
không thể trích / hết cả ra đây, / chỉ xin tóm lược / 
đôi câu kết luận /xác định tông môn, / tiện cho các 


con / thiển quán tu hành. 


53. Quản về vô ngã, / thấy ra sự vật / không có tự 
tánh: / đó là tu Tuệ. 


220_ x› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


TUỆ CHỨNG TÁNH KHÔNG VƯỢT KHÁI NIỆM 


Chỉnh cú 54 

Vận dụng trí tuệ / quán chiếu vạn pháp, / sẽ không 

thể thấy / pháp có tự tánh. / Tương tự như vậy, / 

quán về trí tuệ / sẽ thấy trí tuệ / cũng không tự tánh. / 

Các con hãy gắng /siêu việt khái niệm / mà quán 

như vậy. 
Câu 54 nói về sự siêu việt khái niệm, cho thấy các giai 
đoạn tiến bộ trong sự hiểu về tánh không. Nhờ bước từng 
bước một trên con đường tu chứng, qua các giaI đoạn tích 
lũy tư lương, và nhất là qua bốn bước trong giai đoạn 
chuyền hóa” “Ÿ, dần dần chúng ta sẽ thâm nhậm được tánh 
không một cách trực tiếp, vượt lên trên mọi ý tưởng khái 
niệm. 
Thiền quán tánh không là trọng tâm của cả bốn tông phái 
Phật Giáo Tây tạng. Phái Nyingma có pháp tu Đại Viên 
Mãn”, đặc biệt là pháp "đột phá”” và pháp "vọt qua"”, 
trong đó có quá trình hành trì sơ khởi được gọi là truy tìm 
nguồn gốc, trụ và diệt của tâm thức. Thiền quán tánh 


không nằm trong giai đoạn truy tìm này. 


'Giai đoạn tích lũy tư lương, là tư lương đạo, anh: path of accumulation. 
_Giai đoạn chuyển hóa, là gia hạnh đạo, anh: path of preparation. 
-_ Anh: Dzochen 
* Anh: breakthrough. 
v 
Anh: leap-over. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 221 


Tương tự như vậy, phái Kagyu có giáo pháp Đại Thủ Ân), 
nói tới bốn giai đoạn tu “nhất tâm”, “vượt khái niệm””, 
“nhất vị”, và “không dụng công”. Ở đây giai đoạn "nhất 
tâm" là pháp tu thiền chỉ, và phần đầu của giai đoạn "vượt 
khái niệm" chính là thiền quán tánh không. 

Phái Sakya có giáo pháp sel-tong sung-jug, nói về sự kết 
hợp bất nhị giữa thâm sâu và trong sáng. Thâm sâu là chữ 
dùng để chỉ pháp giảng tánh không, còn trong sáng là chữ 


dùng đề chỉ pháp giảng về chân tánh của Tâm. 


Phái Gelug dạy phải khai mở trí tuệ tánh không cùng 
chung với kinh nghiệm đại lạc, vận dụng phương pháp 
hành trì kết hợp bất nhị giữa đại lạc và tánh không. 


Cả bốn tông phái Phật Giáo Tây Tạng đều dạy về tánh 
không mà ngài Long Thọ trình bày trong Trung Quán 
Luận, chung cho cỗ xe Bát Nhã [hiển tông] và cỗ xe Kim 


Cang [mật tông]. 


Kim Cang Thừa tuy vậy có phương pháp hành trì đặc biệt, 
nhấn mạnh vào kinh nghiệm nộỘI tại của tuệ giác tánh 
không, còn tánh không là đối thê thì chung cho cả Hiển và 
Mật. 


'Mahamudra 
” Còn gọi là “đơn thuần” 


222_ › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Chỉnh cú 55 - 59 
59. Toản bộ cối sống / do tâm khởi niệm / mà phát 
sinh ra, / vì vậy cối sống / vốn thật chỉ là / khái niệm 
phán biệt. / Tách lìa phân biệt / là đại niết bàn. 


56. Đức Phát dạy rằng khái niệm phán biệt / là đại 
vô mình, / ném chúng ta vào / luán hồi sinh tử. / Tách 
lìa phân biệt, / trụ trong vô niệm, / khi ấy cảnh giới / 
siêu việt phân biệt / tựa như không gian / hiện ra 


trong sáng. 


57. Trong Đà la nỉ / Nhập tâm vô niệm,/ đức Phát 
dạy rằng; / "Nếu chư bồ tát / con của Như lai / lìa 
tâm phân biệt / để mà quán chiếu, / thì dù khải niệm / 
khó vượt đến đâu / cũng sẽ từng phần / siêu việt được 
cả, “bước vào cảnh giới / siêu việt khái niệm. 

58. Nhờ văn và tư, hiểu rằng các pháp / không từng 
khởi sinh, / không có tự tánh, / khi ấy các con / từ sự 
hiểu này “tu thiên chỉ quán, / siêu việt khái niệm. 

59. Quán chiếu cảnh giới / chân thật như vậy / sẽ 
tiễn từng phân / trên đường giác ngộ / thành tựu "nội 
hỏa”, / thành tựu "đại lạc”, “cùng những điễu khác. / 
Rồi chẳng bao lâu / sẽ thành tựu được / vô thượng bồ 
đề. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œs 223 


CHỈ QUÁN HỢP NHÁT 

Chứng Đạo Ca: câu 21 
21. Có Định thiếu Tuệ / chẳng đủ khả năng / chặt đứt 
gốc rỄ/ ràng buộc luân hôi. / Có Tuệ thiếu Định / thì 
dù quản sát / miên mật đến đâu / cũng không thể nào 
⁄ tách lìa vọng cảnh. / Vì vậy các bậc / đạo sự luôn 
lấy /mắt Tuệ thâm nhập / chân tướng thực tại / mà 
trụ vững vàng / trên lưng ngựa Định. / Rồi dùng vũ 
khí / cực kỳ bén nhọn / của luận Trung Đạo, / không 
chút cực đoan, / phá hủy nên tảng / chấp thường 
chấp đoạn, / tuệ giác tánh không / dẫn dẫn khai mở. / 
Thây là hành giả / đã tu như vậy. / Các con ai người 
/ đang câu giải thoát / hãy tự thuần dưỡng / đúng 


theo lỗi này. 


Câu này trình bày tầm quan trọng của sự kết hợp giữa định 
và tuệ giác tánh không [Không Tuệ|. 


Chứng Đạo Ca: câu 22 
Nhờ quen tu định / đến khi đạt chỉ / bấy giờ tu 
quán. / Tâm càng quán chiếu /lại càng an định / 
vững vàng thấy rõ / chân tánh thực tại. / Vì biết 
điều này / ai người tỉnh tấn /phối hợp chỉ-quán / 
đêu thấy nhiệm mẫu, / huồng gì các con! / hãy nên 


nguyện câu! / 


224_ › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Thây là hành giả / đã tu như vậy; / các con đi người / 
đang câu giải thoát / hãy tự thuần dưỡng / đúng theo 
lỗi này. 
Câu này cho thấy có thể dùng sự phân tích quán chiếu để 
tăng cường định lực. Câu tiếp theo trình bày sự khác biệt 
giữa khi xuất định và khi đang nhập định. 


Chứng Đạo Ca: câu 23 
[Đến khi chỉ quán / phối hợp được rôi] / hãy nên 
quán chiếu / hai loại tánh không: / không - tựa không 
gian - / thu nhiếp tất cả / khi nhập vào định; / không 
- tựa huyền cảnh - / hiện ra như mộng / khi từ trong 
định / mà bước trở ra. / Nhờ tu nhự vậy / phương 
tiện, trí tuệ / thuần nhất bất nhị / nên được tán dương 
/ là người viên toàn / các hạnh bồ táảt./ Vì ngộ điều 
này / mà bậc thiện duyên / không bao giờ nhận / 
đường tu phân chia. / Thầy là hành giả / đã tu như 
vậy. / Các con ai người / đang câu giải thoát / hãy tự 


thuần dưỡng / đúng theo lối này. 


Trong lúc nhập định, quí vị nhiếp tâm quán chiếu chân 
tướng tựa như không gian của thực tại, chỉ đơn giản là sự 
không có tự tánh của mọi sự. Khi từ trong định trở ra với 
đời, quí vị thấm nhuần tâm mình với kinh nghiệm khi 
nhập định, gặp việc gì cũng thấy tựa như một giấc mộng. 


Cho dù quí vị sẽ vẫn có khuynh hướng thấy mọi sự như có 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 225 


thực tại cụ thể, nhưng vẫn biết điều đó thật ra không đúng 


với sự thật. 


Bây giờ chúng ta hãy trở lại với Ngọn Đèn của ngài A-tI- 
sa. Theo cỗ xe Bát Nhã, mặc dù phương tiện và trí tuệ bổ 
túc tăng cường lẫn nhau, tuy vậy vẫn là hai niệm khác 
nhau. Phương pháp thậm thâm của cỗ xe Kim Cang nằm ở 
chỗ phương tiện và trí tuệ không phải là hai yếu tố tách rời 
bồ túc tăng cường cho nhau, mà cả hai đồng thời có mặt 
trong cùng một niệm. Đây là kết quả của pháp tu Bốn Tôn 
Du Giài. 


KIM CANG THỪA 


Chỉnh cú 60 
Nếu muốn dễ dàng / gom đủ phước trí / thành tựu bô 
đề, / có thể nương nhờ / năng lực mình chú, / hành 
trì các pháp / tiêu tai, tăng trưởng. 
Câu tiếp theo nói về tầm quan trọng của việc tầm Thầy 
học Đạo, phát huy tính thần nương dựa đúng cách nơi 
đẳng đạo sư, và nói rõ đây là pháp tu thuộc về cỗ xe Kim 


Cang. 


Deity Yoga 


226 t› Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


Chỉnh cú 61 - 67 
61. Đông thời nương vào / năng lực của tám / thành 
tựu vĩ đại, / hay thành tựu khác / như là Bình Quí. / 
Nếu muốn bước vào / con đường tu Mật, / thuận theo 


hành mát / và thiện xảo mát. 


62. Và nếu muốn nhận / đại pháp quản đảnh / đạo sư 
Kim Cang, / phải với đạo sư / hết lòng tận tụy, / 
phụng sự, cúng dường, / chăm chỉ làm theo / những 


điểu thầy dạy. 


63. Đạo sư hoan hỉ / ban cho đại pháp / quản Đảnh 
Đạo Sư, / khi ấy tất cả “ác nghiệp chướng ngại / đều 


tiêu tan cả. / Tâm sáng thanh tịnh, / đồng vị niết bàn. 


64. Trong Đại Mật Kinh / Đức Phật Bản Lai / hết 
lòng nghiêm dạy / các vị t} kheo / và t} kheo nỉ / giữ 
giới thuần tịnh / tuyệt đổi không được / nhận hai mật 
pháp / quán đảnh kín mật, / quản đảnh trí tuệ. 


65. Là người giữ gìn / phạn hạnh thanh tịnh / mà 
nhận hai pháp / quản đảnh nói trên / là phá giới 
hạnh. 

66. Nếu nh đang giữ / phạn hạnh nghiêm mật / mà 
nhận pháp này / là phá hủy giới, / sa đọa trầm luân / 
tận cùng ác đạo, / không thể có được / chút thành tựu 


nào. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 227 


67. Tuy vậy nếu là / nhận pháp quán đánh / đạo Sư 
Kim Cang, / thể hội chân như / thì vẫn có thể / nghe 
giảng mật pháp, / hay tự mình giảng, / thi hành nghỉ 
lễ / thiết lập đạo tràng, / cúng lửa, sám hồi, / mà 


không phạm lỗi. 


Tương tự như vậy, câu 24 trong Chứng Đạo Ca, Lama 
Tông Khách Ba trình bày tổng quát về tuần tự của đường 
tu theo cỗ xe Kim Cang. 


Chứng Đạo Ca: câu 24 
- Chản cảnh sinh tử, / - phát tâm bô để, / - trực 
chứng tánh không, / là ba yếu tổ / căn bản cần thiết / 
để bước lên hai / cỗ xe Đại thừa: / là xe tu nhân / và 
xe t quả. / Vậy khi các con / phát huy đúng đắn / ba 
điểm này rồi / phải nên nương dựa / vào đẳng đạo sư 
/ đây đủ phẩm hạnh. Xin Thây hộ niệm / đưa các con 
vào / (cỗ xe fu quả) / vượt qua biển rộng / bốn bộ 
Mật tông. / Ai biết tôn kinh / làm theo lời dạy / của 
đẳng đạo sư / sẽ không phí uống / kiếp người hiểm 
hoi / đây tự tại này. / Thây là hành giả / đã tu như 
vậy. / Các con ai người / đang cầu giải thoát / hãy tự 


thuần dưỡng / đúng theo lối này. 


228_ › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


HỎI ĐÁP 

Hỏi. Thưa đức Đalai Lama, định lực của con cạn và yếu, 
nhưng khi quán về cái tôi không có thực thể, mỗi khi 
thoáng hiểu được chút gì, con lại cảm thấy rất sợ hãi. Xin 


hỏi như vậy có bình thường không? Có thuốc giải không ? 


Đáp. Có hai trường hợp có thê làm phát sinh cảm giác sợ 
hãi. Nếu hiểu biết về tánh không của anh (chị) không sâu 
lắm, anh (chị) sẽ đễ rơi vào đoạn kiến, thấy tánh không là 
rỗng rang không có gì hiện hữu. Vì vậy mà phát sinh tình 


trạng sợ hãi. 


Trong trường hợp này, quan trọng nhất là phải hiểu sâu 
hơn về nhân quả, nhất là về duyên sinh, vì ý nghĩa chân 
thật của tánh không nằm ở lý duyên sinh. Phải tìm hiểu 
cho sâu về các mối tương quan nhân quả của sự vật, hiểu 
được sự vật phát sinh như thế nào, mang tính chất tương 


đôi ra sao. 


Cũng có trường hợp vì hiểu đúng về tánh không mà phát 
sinh cảm giác bất an sợ hãi khi thiền quán về tánh không, 
vì thấy ra tất cả những gì chúng ta vẫn tin chắc là sự thật 
không thể chối cãi, như là thực tại khách quan cụ thể cùng 
với cái tôi hiện hữu độc lập này, thật ra không có chút 
thực thể nào cả. Vì vậy mà phát sinh cảm giác sợ hãi, 
nhưng càng hiểu sâu hơn về tánh không thì cảm giác sợ 


hãi này càng tan biên đi. 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œs 229 


Hỏi. Thuyêt duyên sinh nói sao vê sự liên tục của tâm 


thức? Tâm thức có phải là một hiện tượng độc lập? 


Đáp. Vì tâm thức liên tục không gián đoạn nên rất dễ lầm 
lẫn cho rằng tâm thức là thường còn. Nhưng tiếp nối liên 
tục không có nghĩa là thường còn bất biến. Ví dụ, nếu chịu 
khó quan sát cho kỹ, sẽ thấy ra cái thường gọi là tâm thức 
thật ra là cả một thế giới kinh nghiệm nội tại phong phú và 
phức tạp. Chúng ta thường gọi chung dòng kinh nghiệm 
liên tục này là tâm thức, và dựa vào đó để phân thành từng 


trạng thái tâm thức riêng biệt. 


Ngoài ra, nhìn vào kinh nghiệm cá nhân chúng ta có thể 
thấy răng ý tưởng, cảm xúc và thái độ là những điều 
thường biến chuyên thay đổi. Nếu tâm thức là thường còn 
bất biến thì đã không làm sao có thể thay đổi. Chính vì 
tâm thức vốn hay thay đổi nên mới nói rằng tâm thức là 
một hiện tượng linh động biến chuyển không ngừng. 
Muốn hiểu về tâm thức thì phải nói đến dòng tâm thức, mà 
cái gọi là dòng tâm thức chỉ là sự tiếp nỗi liên tục của 
nhiều sự kiện. Nói như vậy tâm thức phải là một hiện 
tượng đo nhiều yếu tố kết hợp mà thành, và cũng có nghĩa 
tâm thức là duyên sinh. 

Khi nói về sự vật, chúng ta có thê thấy được mối tương 
quan mật thiết giữa tông thể và các thành phần kết hợp. 


Hễ có tổng thể là có mỗi tương quan giữ tổng thể và các 


230 › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


thành phần kết hợp. Các thành phần kết hợp không phải dị 
biệt cũng không phải đồng nhất với tổng thể. Có một mối 
tương quan đặt biệt giữa hai điều này. 

Hỏi. Đã có rất nhiều câu hỏi dành cho đức Đalai Lama. 
Xin hỏi ngài có câu hỏi nào dành cho chúng tôi, để chúng 
tôi có thể tự tìm lẫy câu trả lời cho chính mình. 

Đáp. Hãy tự hỏi mình có đang chân thành tu tập hay 
không. Đây là điều rất quan trọng. 


HỎI HƯỚNG 


Ngài A-ti-sa kết thúc bài kệ như sau: 


Chỉnh cú 68 
Tôi là trưởng tử / Shri Dipamkara, / đã học điều này 
/ từ nơi kinh luận. / Vì lời yêu câu / của Jangchub O/ 
mà viết ra đây / bài giảng ngắn gọn / vạch ra đường 


tụ / tuần tự giác ngô. 
Và cuối cùng, Lama Tông Khách Ba hồi hướng như sau: 


Chứng Đạo Ca: câu 25 
Vì đề thuần dưỡng / tâm của chính mình / và để lợi 
ích / cho kẻ thiện duyên / (đã gặp được đấng / đạo sư 
chân chính /tu tập đúng theo / những gì Thầy dạy), / 


nên Tháy dùng lời / rõ ràng đề hiệu / nói lại trọn vẹn 


Thắp Sáng Đường Giác Ngộ œ 231 


/ đường tu giác ngộ / mà mười phương Phật / đu 
luôn hoan hỉ. / Nguyện công đức này /giúp cho 
chúng sinh / không bao giờ xa / đường fu trong sáng 
/ chắc thật, nhiệm màu. / Thầy là hành giả / đã tu 
như vậy. / Các con ai người / đang câu giải thoát / 


hãy tự thuần dưỡng / đúng theo lỗi này. 


Rồi Lama Tông Khách Ba viết trong phần lời ghi xuất xứ 


của bài kệ Chứng Đạo Ca như sau: 


Đến đây là hết bài Tiểu Luận về Đường Tu Tuần Tự 
Giác Ngộ, soạn theo thể dạng cực ngắn cho dễ nhớ 
khó quên. Luận giải này do tỷ kheo Losang Dragpa 
[Lama Tông Khách Ba], là hành giả đã từng được 
thọ trì nhiều giáo pháp, viết tại Tu viện Ganden 
Nampar Gyelwa I, trên ngọn núi Riwoch, xứ Tây 
tạng. 
Cuối hết, tôi mong mỏi quí vị luôn sống với trái tìm nồng 
ấm nhân hậu. Đây là điều quan trọng bậc nhất. Bản thân 
tôi luôn cố gắng chân thành bước theo gót chân Phật. 
Ngay trong giấc ngủ tôi cũng luôn gắng ghi nhớ mình là 
người xuất gia. Đây là điều đến chết tôi vẫn luôn ghi nhớ. 
Riêng khoảng thời gian còn sống đây, tôi vẫn luôn gắng 
mang thân mạng mình ra để sống vì lợi ích của mọi người. 
Nếu quí vị cũng cô gắng như vậy, chúng ta sẽ thành những 


người bạn chân chính của nhau. 


232_ › Đức Đalai Lama Tenzin Gyatso 


[HÉT] 


HÒI HƯỚNG CUỐÓI SÁCH 


Với mọi công đức có được chuẩn bị, đọc, chiêm nghiệm 
và san sẻ sách này với người khác, nguyện tất cả các đắng 
pháp sư sống lâu và được nhiều sức khỏe, nguyện Phật 
Pháp phổ biến cùng khắp không gian vô tận, nguyện tất cả 


chúng sinh mau chóng thành tựu vô thượng bồ đề. 


Dù sách này đang ở nơi nảo, nguyện nơi ấy sẽ thôi không 
còn chiến tranh, hạn hán, đói khổ, tật bịnh, thương tốn, 
tranh chấp, khổ đau, nguyện nơi ấy luôn phát triển trù phú, 
mọi nhu cầu đều dễ chu toản, và nguyện cho tất cả đều chỉ 
gặp đắng đạo sư tuyệt hảo dẫn dắt, vui trong niềm vui đạo 
pháp, tâm từ bi rộng lớn với tất cả chúng sinh, chỉ mang 


lợi lạc đến cho nhau, không biết gây tôn thất. 


Xin bồ đề tâm vô vàn trân quí 
nơi nào chưa có, nguyện sẽ nảy sinh 
nơi nào đã sinh, nguyện không thoái chuyên 


mà luôn tăng trưởng không bao giờ ngừng. 





FREE BOOK - NOT FOR SALE 
SÁCH ẤN TỐNG - KHÔNG BÁN 








——— 5 

g 

g 

hongnhu-archives š 
5 

http://www.hongnhu.or 5 


ïïfififififififiiifififiiiiiiiiifiifififttrtrtrttrttttrttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt IIUUUUMiUUVftUttftiứt00tftiứ0tttứt00trtứt0trtứt00ituiunnrw8 


